NGUYỄN BẢO VƯƠNG 



TOÁN 11 

_ J --- 



680 BÀI TẬP TRẮC 
NGHIỆM TỔ HỢP - XÁC 

SUẤT 


BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 

0946798489 




















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Chủ đề II. TỔ HỢP, XÁC SUẤT 


Câu 1. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng đuợc đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen 
đuợc đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy? 

A. 18 B. 3 c. 9 D. 6 

Câu 2. Các thành phố A, B, c, D đuợc nối vói nhau bởi các con đuòng nhu hình vẽ. Hỏi có 
bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và c chỉ một lần? 


Câu 3. 


Câu 4. 


Câu 5. 


Câu 6. 


Câu 7. 


Câu 8. 



10 

Có bao nhiêu số điện thoại gồm sáu chữ số bất kì? 

A. 10 6 số B. 151200 số c. 6 số D. 

6 6 SỐ 

Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một nguòi bạn trong 12 nguòi 
bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập đuợc bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của 
mình? (Có thể thăm một bạn nhiều lần) 

A. 7! B. 35831808 c. 12! D. 

3991680 

Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào một bàn dài gôm 
có 4 chỗ? 


A. 4 B. 24 c. 1 D. 8 

Trên mặt phẳng cho bốn điểm phân biệt A, B, c, D trong đó không có bất kì ba 
điểm nào thẳng hàng. Từ các điểm đã cho có thể thành lập đuợc bao nhiêu tam 
giác? 

A. 6 tam giác B. 12 tam giác c. 10 tam giác 

D. 4 tam giác 

Nếu tất cả các đuòng chéo của đa giác lồi 12 cạnh đuợc vẽ thì số đuòng chéo là 

A.121 B. 66 c. 132 D. 

54 

Một tô có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Cân chọn ra một nhóm gồm 5 học sinh. 
Hỏi có bao nhiêu cách chọn trong đó có ba nam và hai nữ? 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


Câu 9. 


Câu 10. 


Câu 11. 


Câu 12. 


Câu 13. 


Câu 14. 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 10 cách B. 252 cách c. 120 cách 

D. 5 cách 

Cho s = 32x 5 -80x 4 + 80x 3 -40x 2 + 1Ox-1. Khi đó, s là khai triển của nhị thức nào 
dưới đây? 

A. (1 - 2x) 5 B. (1 + 2x) 5 c. (2x-l) 5 

D. (x-1) 5 

Gieo ngau nhiên mọt đong tien can đoi và đong Chat bon lan. Xác suat đe cá bon 
lần gieo đều xuất hiện mặt sấp là 


A. 


B. 


2 

16 


c. 


1 

16 


D. 


A.| 

6 


B. 


16 

6 _ 

16 

Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối, đồng chất. Xác suất của biến cố "Tổng số 
chấm của hai con súc sắc bằng 6" là 

c. Ịị D. 

36 36 

36 

Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm. Xác suất của biến 
cố "Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 8" là 

A.l B. ị c. ị D. 

4 2 

3 

4 

Một nguòi chọn ngâu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cõ khác nhau. Xác suất 
để hai chiếc chọn được tạo thành một đôi là 

77 c. ị D. 

14 7 

28 

Một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen. Lấy ngâu nhiên đồng thời hai 
quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là 


A. ị 

7 


B. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


2 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 


10 

_5_ 

ĩõ 


B. 


J5_ 

ĩõ 


c. 


10 


D. 


Câu 15. Một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 
bốn quả. Tính xác suất sao cho có ít nhất một quả màu trắng? 


Câu 16. 


Câu 17. 


Câu 18. 


Câu 19. 


Câu 20. 


A. 


1 

21 

8 

105 


B. 


210 


c. 


209 

210 


D. 


Một xuỏng sản xuất có n máy, trong đó có một số máy hỏng. Gọi A k là biến cố: " 

Máy thứ k bị hỏng". k = 1, 2, ..., n. Biến cố A : " Cả n đều tốt đều tốt " là 
A. A = A l A 1 ...A n B. A = Ã 1 Ã 2 ...Ă n _ 1 A n c. 

A = ..A-Ã D. A = Ẫ l Ã 2 .. ã 

Có thể lập đuợc bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lây từ các số 0,1, 2, 
3, 4, 5? 

A. 60 B. 80 c. 240 D. 

600 

Vói các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thểlập đuợc bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số 
khác nhau ? 

A.240 B. 360 c. 312 D. 

288 

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, có thể lập ra đuợc bao nhiêu số tự nhiên gồm sáu chữ 
số khác nhau và số tạo thành nhỏ hon 432000? 

A.720 B. 286 c. 

414 

Nếu một đa giác lồi có 44 đuòng chéo thì số cạnh của đa giác này là 

A.ll B. 10 c. 


312 D. 


D. 8 


/ 


Câu 21. Hệ số của X 3 trong khai triển 

A.l B. 




X + -J 
V X J 


là 


60 


c. 12 D. 6 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 












NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


Câu 22. 

Câu 23. 

Câu 24. 

Câu 25. 

Câu 26. 

Câu 27. 

Câu 28. 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


r 


Số hạng không chứa X trong khai triển 


1 


\ 


X + — 

V XJ 


là 


70 


D. 8 


A.56 B. 28 c. 

Tổng tất cả các hệ số trong khai triển (3x-4) 17 thành đa thức là 

A.l B. -1 

c. 0 D.8192 

Có hai hộp đựng bi. Hộp I có 9 viên bi được đánh số 1, 2, ..., 9. Lấy ngẫu nhiên mỗi 
hộp một viên bi. Biết rằng xác suất để lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II là —. 

Xác suất để lấy được cả hai viên bi mang số chẵn là 

2 „ 1 


A. 


15 

1_ 

15 


B. 


15 


c. 


4 

15 


D. 


Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Lấy 
ngẫu nhiên từ hộp ra 7 viên bi. Xác suất để trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 
1 viên bi màu đỏ là 


A. c\ 


35 


cl.ct 

'-'35 •'-'20 


B. 


CĨ c - cl 

'-'55 '■'20 


c 


c. 


c 


35 


55 


c 


D. 


55 


Trong mặt phẳng cho n điểm trong đó chỉ có đúng m điểm thẳng hàng (/Tỉ < n ); 

(/7 - m) điểm còn lại không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số các tam giác được tạo 
thành từ các điểm đã cho là 

A .cị-cl B. cl c. cl ... D. 

Ci 


n m 

,3 


Cho các chữ số 0,1, 2, 3, 4. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số, 
trong đó chữ số 4 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần? 

A. 700 B. 710 

c. 720 D. 730 

Một tiểu đội có 10 người được xếp ngâu nhiên thành hàng dọc, trong đó có anh A 
và anh B. Xác suất để A và B đứng liền nhau bằng 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 










NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. ị B. ị c. ị D. ị 

6 4 5 3 

Câu 29. Một đề thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phuơng án lựa 
chọn, trong đó chỉ có một phuơng án đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngâu 
nhiên một phuơng án trả lời với mỗi câu của đề thi đó. Xác suất để học sinh đó trả 
lời không đúng cả 20 câu là 

- c. — 

4 20 


A. I 

4 


B. 


D. 


f-T° 

vư 


Câu 30. Hai nguời độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi nguòi ném vào rô của mình một quả 
bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng vào rô của từng người tưong ứng là ^ và 


ỹ . Gọi A là biến cố: "Cả hai cùng ném bóng trúng vào rổ". Khi đó, xác suất của 


biến cố A là bao nhiêu? 

B. 


A. p{A) = ^~ 

V ' 35 


p(A)=U 
v ’ 25 


c. p(A) = -Ư 
v ’ 49 


ũ - piA H 


CHƯƠNG 2 


Tơ HỢP VA XÀC SUẢT 

§1 QUI TẮC CỘNG - QUI TẮC nhân 


Câu 1. Giả sử một công việc có thể đuợc tiến hành theo 2 phuong án A và B. Phuong án A 
có thể thực hiện bằng n cách, phưong án B có thể thực hiện bằng m cách. Khi đó, 
số cách thực hiện công việc là: 

. „ ^ 1. „ m + n 

A. mn . B. m + n. c. —m.n. Ư. —-—. 

2 2 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


5 










NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 2. Giả sử một công việc có thể tiến hành theo 2 công đoạn A và B. Công đoạn A có thể 
thực hiện bằng 77 cách, công đoạn B có thể thực hiện bằng 777 cách. Khi đó, số cách 
thực hiện công việc là: 

. „ ^ 1 y-. 777 + 77 

A. 77777 . b. 777 + 77 . c. — 777.77 . ư. . 

2 2 


Câu 3. Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến c có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách 
chọn đường đi từ A đến c (qua B)? 

A. 7. B.12. c. 81. D. 64. 


Câu 4. Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến c có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách 
chọn đường đi từ A đến c (qua B) và trở về từ c đến A (qua B) và không đi lại các 
con đường đã đi rồi? 

Ạ, 72. B. 132. c. 18. D. 23. 

Câu 5. Cho tập hợp A = {2; 3;4; 5; 6; 7}. Hỏi có bao nhiêu số gồm 3 chữ số được thành lập 
từ các chữ số thuộc A ? 

A. 256. B. 216. c. 36. D. 18. 


Câu 6. Cho tập hợp A = {2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hỏi có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được 
thành lập từ các chữ số thuộc A ? 

A.256. B. 216. c. 180. D. 120. 


Câu 7. Cho tập hợp A = {2; 3; 4; 5; 6; 7} .Có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số khác 
nhau từ A ? 

A. 360. B. 180. c. 27. D. 18. 

Câu 8. Cho tập hợp A = {l; 2; 3; 4; 5}. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác 
nhau từ A ? 

A. 8. B. 12. c. 18. D. 24. 


Câu 9. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số? 

A. 899. B. 900. c. 901. D. 999. 

Câu 10. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng 2 chữ số đứng kề nhau phải khác 
nhau? 

A. 9 5 . B. 9!. c. 9.8.7.6.5. D. 9 5 -9.5. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


6 








NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 11. Bạn muốn mua một cây bút chì và một cây bút mực. Bút mực có 8 màu, bút chì 
cũng có 8 màu khác nhau. Vậy bạn có bao nhiêu cách lựa chọn? 

Ạ, 64. B. 32. c. 20. D. 16. 

Câu 12. Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}. Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác 
nhau và lớn hon 300.000 ? 

A. 5!.3L B. 5!.2L c. 5!. D.51.3. 

Câu 13. Cho tập hợp A = |2; 3; 5; 8}. Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên X sao cho 
400 < X < 600 ? 

A^3 2 . B. 4 4 . c. 4!. D. 4 2 . 

Câu 14. Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}. Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số 
khác nhau? 

A. 752. B. 160. C156. D. 240. 

Câu 15. Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}. Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác 
nhau và chia hết cho 5. 

A. 42. B. 40. c. 38. a 36. 

Câu 16. Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}. Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác 
nhau? 

A. 600. B. 240. c. 80. D.60. 

Câu 17. Cho tập hợp A = {l; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}. Có bao nhiêu tập con của A ? 

A. 64. B. 16. c. 8!. a 2 8 . 

Câu 18. Cho tập hợp A = {l; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}. Có bao nhiêu tập con của A chứa số 1 ? 

A. 2 8 -1 B. 2 7 c. 2 7 -l D. 2 6 

Câu 19. Có bao nhiêu số tự nhiên là uóc của 30 4 nhung không tính 1 và 30 4 ? 

A. 170. B. 250. c. 125. DA23. 

Câu 20. Có bao nhiêu số tự nhiên là uóc của 30 4 nhung không là uớc của 60 ? 

A. 125. B. 113. c. 65. D. 62. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


§2 HOÁN VỊ 


Câu 21. Có bao nhiêu cách xếp 6 người vào một bàn dài có 6 chô ngồi? 

A. 120. B. 360. c. 150. EL720. 

Câu 22. Có bao nhiêu cách xếp 6 người vào một bàn tròn có 6 chô ngồi? 

A.120. B. 360. c. 150. D. 720. 

Câu 23. Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 . Từ các chữ số này ta có thể lập được bao nhiêu số có 3 
chữ số khác nhau từng đôi một và chia hết cho 9 ? 

A. 16. B. 18. c. 6. D. 24. 


Câu 24. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác 
nhau và có tổng các chữ số là 10 ? 

A. 10. B.12. c. 15. D.18. 

Câu 25. Có 5 cuốn sách toán khác nhau và 5 cuốn sách văn khác nhau. Có bao nhiêu cách 
xếp chúng thành 1 hàng sao cho các cuốn sách cùng môn thì đứng kề nhau? 

A. 10! B. 2.5! c. 5!.5L D. 2.51.5!. 

Câu 26. Có bao nhiêu cách xếp 5 cuốn sách toán khác nhau và 5 cuốn sách văn khác nhau 
đứng xen kẽ? 

A. 10! B. 2.5! c. 5!.5L D. 2.51.5!. 

Câu 27. Trên giá sách có 30 cuốn: trong đó có 27 cuốn có tác giả khác nhau và 3 cuốn 

của cùng một tác giả. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho các cuốn sách của cùng 
một tác giả được xếp kề nhau? 

A.27!+ 3!. B. 28!+3!. C.27Ỉ.3!. D. 28!.3!. 

Câu 28. Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau, trong đó không có chữ số 0 và 
chữ số 1 đứng ở vị trí chính giữa? 

A. 8 8 . B. 8!. c. 9 9 -8!. D. 9!-8!. 

Câu 29. Một bộ chuyện tranh gồm 30 tập. Có bao nhiêu cách xếp 30 tập thành một hàng 
sao cho tập 1 và tập 2 không đứng kề nhau? 

A. 2.29! B. 28.29!. c. 30!. D. 29!. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


8 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 30. Có bao nhiêu cách xếp 10 người vào 1 bàn dài sao cho ông X và ông Y ngồi cạch 
nhau? 

A. 9!. 5,2.9!. c. 8!. D. 2.8!. 

Câu 31. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó các 
chữ số khác nhau từng đôi một và chữ số đầu tiên khác 2 ? 

A. 96. B. 98. c. 480. D. 600. 


ĐAP AN 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

B 

A 

B 

A 

B 

D 

B 

D 

B 

A 

A 

D 

A 

c 

D 

A 

D 

B 

D 

B 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

D 

A 

A 

D 

D 

D 

D 

B 

B 

B 

A 











§3 CHỈNH HỢP 


Câu 31. Xét hai mệnh đề sau đây: 

(I) : Mỗi hoán vị n phân tử của một tập hợp là một cách sắp xếp các phân tử của tập 

hợp đó theo một thứ tự nào đó. 

(II) : Mỗi hoán vị n phân tử của một tập hợp là một chỉnh hợp chập n của n phân 
tử đó. 

Hãy chọn phưong án đúng. 

A. Chỉ có (I) đúng. B. Chỉ có (II) đúng. c. (I) và (II) đều đúng. D. (I) và (II) 
đều sai. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


9 

















































NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


Câu 32. 

Câu 33. 

Câu 34. 

Câu 35. 

Câu 36. 

Câu 37. 

Câu 38. 

Câu 39. 

Câu 40. 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Có bao nhiêu tờ vé số có các chữ số đôi một khác nhau biết rằng mỗi tờ vé số có 5 
chữ số ? 

A. 67000. B. 30240. C. 40672. D. 15120. 


Lớp 11A có 45 học sinh. Có bao nhiêu cách phân công một nhóm gồm 2 nguòi trực 
nhật trong một ngày, trong đó có một nhóm truỏng ? 

A. 1980. B.990. c. 2025. D. 1936. 


Có thể có tối đa bao nhiêu số điện thoại gồm 7 chữ số và các chữ số đều khác nhau 
? 

A. 823533. B. 823543. c. 544320. D. 604800. 

Có bao nhiêu số có 2 chữ số, mà các chữ số đều là số lẻ và khác nhau ? 

A. 35. B. 45. c. 24. D. 20. 

Có 10 môn học và một ngày học 5 tiết. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các môn học 
trong một ngày ? 

A. 252. B. 1512. c. 30240. D. 20000. 


Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từng đôi một biết số đó có chứa các 
chữ số 2, 4, 5 và không chứa chữ số 0. 

A. 1800. B.3600. c. 10800. D. 4320. 

Trên bàn cò vua có 64 ô và chỉ có 2 quân xe khác màu. Có bao nhiêu cách sắp xếp 
để quân này có thể ăn quân kia ? 

A. 896. B. 112. c. 784. D. 224. 


Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau trong đó không có chữ số 0. 

A. 126. B. 15120. c. 30240. D. 252. 

Có bao nhiêu từ gồm 2 hay 3 mẫu tự khác nhau đuợc thành lập từ 6 mẫu tự của từ 
FRIEND (các từ không cần có nghĩa) ? 

A. 720. B.270. c. 150. D. 30. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


10 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


§4 TO 
Câu 41. 


Câu 42. 

Câu 43. 

Câu 44. 

Câu 45. 

Câu 46. 

Câu 47. 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


HỢP 

Cho tập hợp A gồm có n phân tử và một số nguyên k thỏa mãn 1 < k < n . Môi tập 
hợp con gồm k phân tử của A được gọi là 

A. một chỉnh hợp chập k của n phân tử. 

B. một tổ hợp chập k của n phân tử. 

C. số chỉnh hợp chập k của n phân tử. 

D. số tổ hợp chập k của n phân tử . 

Vói một tổ hợp chập k của n phân tử thì ta có thể tạo ra bao nhiêu chỉnh hợp chập 
k của n phân tử ? 

A . k. B. 2 k. C . n. D .kì. 


Từ cái bình đựng 4 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh, có bao nhiêu cách để lấy 2 viên 
cùng màu ? 

A.4. B.9. c. 18. D. 22. 


Từ một hội đồng gồm có 5 nam và 4 nữ, người ta cần tuyển ra 4 người đê thành lập 
ban quản trị hội đồng. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn như thế ? 

A. 126. B.240. C.260. D. 3024. 


Từ một hội đồng gồm có 5 nam và 4 nữ, người ta cần tuyển ra 4 người đê thành lập 
ban quản trị hội đồng, trong đó phải có ít nhất 1 nam và 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu 
cách tuyển chọn như thế ? 

A. 126. B. 110. c. 120. D. 20. 

Từ 12 người, người ta thành lập một ban kiểm tra gôm 2 lãnh đạo và 3 ủy viên. Hỏi 
có bao nhiêu cách thành lập ban kiểm tra như thế ? 

A. ợ 2 .ợ 0 . B. ơ l2 .cị . c. cị.ơ n . D. cị.cị . 


Từ một nhóm nhà khoa học gôm 2 nhà toán học và 10 nhà kinh tế học người ta 
thành lập một đoàn gồm 8 người. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập sao cho đoàn có 
ít nhất một nhà toán học ? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


11 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


Câu 48. 


Câu 49. 


Câu 50. 


Câu 51. 


Câu 52. 


Câu 53. 


Câu 54. 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 440. B. 450. C. 490. D. 495. 


Bình có 7 cuốn truyện, An có 9 cuốn truyện (các cuốn truyện đều khác nhau). Bình 

và An, mỗi nguời cho nhau muợn 5 cuốn. Hỏi có bao nhiêu cách cho muợn nhu thế 
? 

A. 147. B.5040. C. 2646. D. 4920. 

Cho một lục giác lồi có các đuòng chéo cắt nhau từng đôi một đồng thòi không có 3 
đuòng chéo nào đồng qui. Hỏi có bao nhiêu giao điểm tạo nên bởi các đuòng chéo 
đó? 

A. 30. B. 25. c. 15. D. 36. 


Một hội đồng quản trị gồm có 11 nguòi, trong đó có 7 nam và 4 nữ. Có bao nhiêu 
cách thành lập ban thuòng trực hội đồng gồm có 3 nguòi, trong đó có ít nhất 1 
nguòi là nam ? 

A. 161. B. 126. c. 119. D.3528. 


Một lóp học năng khiếu (ca, hát) gồm có 30 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao 
nhiêu cách thành lập đội văn nghệ gồm 6 nguòi từ lóp ấy sao cho trong đội có ít 
nhất 4 nam ? 

A. 763.806. B. 2.783.638. c. 5.608.890. D. 412.803. 


Có 9 cuốn sách cần gói thành 3 gói thứ tự 2 cuốn, 3 cuốn, 4 cuốn. Có bao nhiêu cách 
gói? 

A. 72. B. 1260. C.246. D. 1560. 


Có 28 cây domino, chia đều cho 4 nguòi choi. Hỏi có bao nhiêu cách chia ? 



B .m. 

4! 


G#i. 

7 !.4 


D. 


28! 

7Ũ! 


Phân công 7 học sinh thành từng nhóm 1 nguòi, 2 nguòi, 4 nguòi về 3 địa điểm. 
Hỏi có bao nhiêu cách? 

A. 22. B. 5145. c. 63. D. 105. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


12 










NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 55. Thập giác lồi (10 cạnh) là một đa giác có bao nhiêu đường chéo ? 

A. 36. B. 45. c. 25. D. 35. 

Câu 56. Có 7 hoa hồng và 5 hoa lan (khác nhau). Có bao nhiêu cách chọn ra 3 hoa hông và 2 
hoa lan ? 

A. 360. B. 270. c. 350. D. 320. 

Câu 57. Một rổ trái cây gồm có 7 quả táo và 3 quả cam. Có bao nhiêu cách chia rổ trái cây 
đó thành hai phân có số quả bằng nhau sao cho mỗi phân đều có cam ? 

A. 105. B. 210. c. 38. D. 76. 

Câu 58. Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số gồm 3 chữ số 6 và 4 chữ số 5 ? 

A. 42. B. 35. c. 70. D. 84. 

Câu 59. Bốn tác giả cùng viết một cuốn sách gồm 17 chuông. Người thứ nhất và người thứ 
ba, mỗi người viết 5 chuông; người thứ hai viết 4 chuông; người thứ tư viết 3 
chuông. Có bao nhiêu cách phân công nếu các chuông sách hoàn toàn độc lập vói 
nhau ? 

A. 14.756. B. 6739. c. 75.720. D. 171.531.360. 

Câu 60. Cho một thập giác lồi. Có bao nhiêu tam giác mà 3 đỉnh là 3 đỉnh của thập giác 
đồng thòi không có cạnh nào là cạnh của thập giác ? 

A. 40. B. 50. c. 60. D. 100. 


ĐÁP ÁN 


31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

c 

B 

A 

D 

D 

c 

A 

A 

B 

c 

B 

D 

B 

A 

c 

A 

B 

c 

D 

A 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 











c 

B 

A 

D 

D 

c 

A 

B 

D 

B 












§ 5 NHỊ THỨC NEWTƠN 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


13 





























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


( 


Câu 61. Tìm số hạng không chứa X trong khai triển 
A. 495 B. 792 


1 


\ 


12 


X + — 

V XJ 

c. 924 


D. 220 


Câu 62. Tìm hệ số của số hạng chứa X 1 trong khai triển (l - x) 
A. 792 B. -792 c.-924 


12 


D. 495 


Câu 63. Tìm số hạng thứ 13 trong khai triển 

(75 + 75) 15 = c« (75 ) 15 +c; s (75)“ (75)+... +c, 

A. 87360 B. 4368075 


15 

15 



15 


C. 24570 3/3 


D. 27027 ^2 


Câu 64. Tìm n biết hệ số của số hạng thứ 3 trong khai triển sau là 36 


( 


V 


Ị—-\n 

a 2 4ã + — ^C ữ n [a 2 4ã^ +c] l [a 2 4ã^ 


í 


V a J 


+ ... + C" 


í 3 /—\” 

<Ia 


V a J 


A. n=7 


B. n =8 


C. n=9 


D. n=10 


Câu 65. Tìm n biết tỉ số của hệ số của số hạng thứ 4 và thứ 3 trong khai triển sau là 10/3 


í 


V 


3 

a 2 4ã + — =cl(a 2 4a^ +c\{a 2 4ã^ 


í 3 l 


V a J 


+ ... + C" 


í 3/—V 

<ia 


V a J 


A. n=7 


B. n =8 


C. n=9 


D. n=12 


Câu 66 . Tìm hệ số của X 5 trong khai triển (x +1 ) 4 + (x +1 ) 5 + (x +1 ) 6 + (x +1 ) 7 
A. 28 B. 41 C. 32 D. 35 

Câu 67. Tìm hệ số của x 25 y 10 trong khai triển ịx' + xy j 

A.455 B.5005 C. 3003 D. 1365 

Câu 68 . Tìm n sao cho — C ; " + 3 = 7(n + 3) 

A. n=10 B. n=ll C. n=12 D. n=13 

Câu 69. Tìm n sao cho c 2 c;~ 2 + 2C 2 C 3 + C„ 3 C "“ 3 = 100 

n n n n n n 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


14 


























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. n=4 


B. n=8 


c. n=10 


D. n=14 


Câu 70. Tìm n sao cho c „ +1 + 2 C~ +2 + 2C n+3 + C„ +4 = 149 


A. n=5 


B. n=9 


c. n=10 


D. n=15 


Câu 71. Cho (1 + 2xỴ = a 0 + ãịX +... + a n x n thỏa a 0 +a l +... + a n - 729. Tìm n và số hạng thứ 
5. 

A. n=7; 56(k 4 B. n=7; 280* 4 c. n=6; 240* 4 D. n=6; 60x 4 




Câu 72. Tìm hệ số của X trong khai triển 


1 


V 


— + x~ 
V* 


biết tổng các hệ số trong khai triển 


bằng 1024. 

A. 165 


B.210 


C. 252 


D. 792 


Câu 73. Cho tập A gồm n phân tử, n> 4. Biết số tập con gồm 4 phân tử của A bằng 20 lần 
số tập con gồm 2 phân tử của A. Tìm n. 

A. n=16 B. n=17 C. n=18 D. n=19 


( 1 

Câu 74. Tìm số không chứa X trong khai triển 2nx + 


\3 n 


V 


A. 210 


B.240 


2nx z 
C. 250 




biết tổng các hệ số bằng 64. 
D. 360 


Câu 75. Tìm hệ số lón nhất trong khai triển (a + bỴ biết tổng các hệ số bằng 4096. 
A. 462 B. 792 c. 924 D. 1716 


1 


V 


Câu 76. Số hạng thứ ba trong khai triển ị 2x + —- không chứa X. Tìm X biết số hạng này 


v 2 

x J 


bằng số hạng thứ 2 trong khai triển [l + X 3 j 
A. X =1 B. x =2 


30 


c. x=-l 


D. x=-2 


Câu 77. Hiệu các hệ số của 2 số hạng thứ ba trong khai triển (a + bỴ +1 và (<2 + bỴ bằng 225. 
Tìm n? 

A. 125 B.220 C.450 D. 225 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 













NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 78. Tổng các hệ số của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 3 từ cuối trở lên trong khai triển 
(<2 + bỴ bằng 9900. Tìm n? 

A. 90 B. 100 c. 110 D. 120 


( 1 Y 

Câu 79. Xét khai triển x + — , biết tích của số hạng thứ tư và số hạng thứ tư kể từ số hạng 

V x) 

cuối cùng trở lên bằng 14400. Tìm n? 

A. 10 B. 11 c. 12 D. 15 

Câu 80. Biết số hạng thứ tư trong khai triển (5 + 2v) 16 lớn hon số hạng thứ ba và thứ năm. 
Tìm các giá trị của X? 


15 _ 15 

A. --<x<—- 

14 13 


_ 15 _ 10 

B.- 1 - < * < —7 
28 13 


^ 3 _ 5 

C. x<~z 

7 8 


„ 7 _ 8 

D. —<x<~- 

17 17 


Câu 81. Biết hệ số của số hạng thứ ba lón hon hệ số của số hạng thứ hai là 9, trong khai 
triển (a + bỴ . Tìm tổng các hệ số. 


A. 64 


B. 32 


C. 128 


D. 16 


Câu 82. Giải phưong trình C" 2 + 2n — 9 
A. n=3 B. n=4 


C. n=6 


D. n=10 


.3 

'n 


Câu 83. Giải bất phưong trình C n < C n 

\A<n<6 B. 4<n<7 


C. 5<n<8 


D. -1 < n < 8 


n+1 


Câu 84. Giải bất phưong trình 8C" 05 < 3C 105 
A. 0 < n < 20 B. 0<n<21 


C. 0 < n < 27 


D. 0 < n < 25 


Câu 85. Tìm các số hạng là số nguyên trong khai triển ị\j2 + k/3 
A. 48 B. 72 C. 24 


D. 60 


Câu 86. Tìm các số hạng là số nguyên trong khai triển ỊVs - V 2 Ị 

A. 625; 7000; 7000; 1120; 16 B. 600; 7500; 3000; 100; 25 


C. 500; 1000; 780; 50; 30 


D. 625; 7000; 1120; 500; 95 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 










NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 87. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển ị-j3 + yỈ5Ỵ là số nguyên 


A. 28 


B. 30 


c. 32 


D. 33 


Câu 88. Tìm số hạng chứa X 8 trong khai triển (Vx + V 2 ) 

A. 306x 8 B. 53a/2x 8 c. 30óV2x 8 


D. 1632^x f 


Câu 89. Tìm hệ số của X trong khai triển 


v 3 X J 


A. 


55 


B. 


495 

~8Ĩ 


C. 


220 

~TÍ 


D. 


495 

"zT 


,100 


Câu 90. Có bao nhiêu số hạng là số hữu tỉ trong khai triển ịy/3 + ỉỊĨ' 

A.9 B. 10 c. 12 D. 15 


,225 


Câu 91. Có bao nhiêu số hạng là số hữu tỉ trong khai triển Ịẩ/9 + yỊE ) 

A. 5 B. 6 c. 8 D. 10 


Câu 92. Tìm n sao cho trong khai triển 


\ n 


4~2 


thì tỉ số giữa số hạng thứ tu và số hạng 


thứ ba bằng 3 V 2 
A. n=5 


B. n=6 


c. n=8 


D. n=10 


Câu 93. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển thành đa thức của 


'1 , 3 

- + -X 

4 4 


A.§ 

64 


B. ậ- 

32 


Câu 94. Tìm số hạng ỏ chính giữa trong khai triển 


32 


vvx 


D. 


27 

128 


.10 


A. 210xVx 


B. 252 


X 


& 


\ 2 

C. 252^-s/x j D. 210 


xịjx 


,10 


Câu 95. Tìm hệ số của X 4 trong khai triển (1 + 3x + 2x 3 ) 

A. 17550 B. 270 C. 21130 


D. 16758 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 96. 


Cho (x-2) 100 =a 0 +ajX + a 2 x 2 +... + a 100 x 100 . Tính a 0 +ã l + a, +... + a 100 
A. 2 100 B. 1 c. 0 D. -1 


ĐÁP ÁN 


61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

A 

B 

A 

c 

D 

A 

c 

c 

A 

A 

c 

c 

c 

B 

c 

B 

D 

B 

A 

B 


81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 





A 

A 

D 

B 

D 

A 

B 

A 

A 

A 

B 

c 

D 

c 

B 

B 







Câu 97. Có 4 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngâu nhiên 2 viên. Tính xác suất để được 2 
viên bi xanh. 

2 1 3 _ 4 

A. ị B.ị c.ị D.^ 

7 7 7 7 


Câu 98. Cho tập M={1; 2; 3; 4; 5; 6Ị. Lập các số có 2 chữ số khác nhau được lấy từ tập M. Lây 
ngẫu nhiên 1 số trong các số đó. Tính xác suất lấy được 1 số chia hết cho 9. 

A.ị B.-ị c.ị D.ị 

6 15 7 5 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


18 


























































































NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 99. Gieo 3 đồng xu. Tính xác suất để có ít nhất 2 đồng xu lật ngửa? 

A.ị B.ị c.ị D.Ị 

8 2 4 8 

Câu 100. Gieo 2 con xúc sắc xanh và đỏ. Gọi a là số chấm xuất hiện trên con xúc sắc màu 
xanh; b là số chấm xuất hiện trên con xúc sắc màu đỏ. Tính xác suất của biến cố A chẵn và B 
lẻ. 

A.ị B.ị c.ị D. -Ị- 

2 3 4 9 


Câu 101. Một dãy ghế có 12 chỗ ngồi cho 12 nguòi. Tính xác suất để ông X ngồi ỏ 2 đầu dãy 
ghê? 

A. 4 B. ị c.ị D.-ỉ- 

10 5 6 12 


Câu 102. Một nguòi gọi điện lại quên 2 chữ số cuối cùng mà chỉ nhó rằng hai chữ số đó khác 
nhau. Tính xác suất gọi một lần đúng số điện thoại của nguòi đó. 




c.ị D. 

45 49 


Câu 103. Gieo 3 đồng xu, hai mặt của đồng xu thứ nhất lần luợt ghi điểm 0 và 1, của đồng 
xu thứ 2 ghi 1 và 2, của đồng xu thứ 3 ghi 2 và 3. Tính xác suất khi tổng số điểm ỏ các mặt là 
3? 

A.Ỉ Ạ C.Ị d.A 

8 8 4 16 


Câu 104. Có 6 viên bi gồm 2 xanh, 2 đỏ, 2 vàng. Lấy ngâu nhiên 2 viên. Tính xác suất để 
đuợc 2 viên xanh? 






Câu 105. Trong số 100 bóng đèn có 4 bóng bị hỏng. Tính xác suất để lấy đuợc 2 bóng tốt. 

152 24 _ 149 _ 151 

A. Ịịị B.^Ị C.^-D.^A 

165 25 162 164 


Câu 106. Có 4 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngâu nhiên 3 viên. Tính xác suất trong 3 viên 
có 2 viên màu đỏ. 

A.1Ì b A cA d,— 


35 


35 


35 35 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


19 









NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 107. Có 7 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngâu nhiên 3 viên. Tính xác suất để lấy được 
2 viên xanh trong 3 viên. 


A. 


19 

20 




D. 


21 

40 


Câu 108. Có 2 viên bi xanh và 5 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 viên. Tính xác suất để lấy 
được 1 bi xanh và 1 bi trắng. 




c.14 D.ị 

21 3 


Câu 109. Có 3 viên bi đỏ, 3 viên bi trắng, 4 viên bi đen. Lấy ngẫu nhiên 3 viên. Tính xác suất 
để trong 3 viên lấy ra có đúng 1 viên bi đỏ? 




19 _ 23 
c,— D. -- 
40 40 


Câu 110. Một đợt xổ số phát hành 20.000 vé, trong đó có 1 giải nhất, 100 giải nhì, 200 giải ba, 
1000 giải tư và 5000 giải khuyến khích. Tính xác suất để 1 người mua 3 vé trúng 1 giải nhì và 
2 giải khuyến khích. 

1 2 


cL + cL„ 

£ Moo T '-'5000 


D. 


Ci _ 

^20000 

1 1 


c!.cL„ 

g '~-'100' v "5000 


C 


c. 


20000 


100■5000 


100 5000 


Câu 111. Có 12 bóng đèn, trong đó có 7 bóng tốt. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để 
lấy được ít nhất 2 bóng tốt. 


A. 


27 

ĩõõ 


B. 


13 

ĩĩõ 


23 _ 7 

c.=ị D. 

44 11 


§7. CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT 


Câu 112. Cho 2 biến cố A và B vói P(A) = 4; P(B) = — và P(A u B) = 4 . Tìm mệnh đề sai 

3 4 2 

trong các mệnh đề sau: 

A. P(A.B) = 4- B. A và B độc lập 

12 r 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


20 














NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


c. A và B xung khắc D. A và B không 

xung khắc 

Giả thiết sau dùng chung cho 2 câu 2 và 3. Một lóp học có 30 học sinh, trong đó có 5 học 
sinh giỏi, 10 học sinh khá, 10 học sinh trung bình, 5 học sinh yếu. Chọn ngẫu nhiên 3 học 
sinh. 1 ính xác suat đe: 


Câu 113. Cả 3 đều là học sinh yếu 


A. 


1 

416 


B. 


1 

406 


c. 


417 


D. 


3 

406 


Câu 114. Có ít nhất 1 học sinh giỏi 


A. 


87 

203 


b“ 

204 


c. 


88 

203 


D. 


87 

204 


Câu 115. Cho 5 đoạn thẳng có chiều dài là 1, 3, 5, 7, 9cm. Lây ngẫu nhiên ra 3 đoạn thẳng. 
Tính xác suất để 3 đoạn thẳng đó lập nên tam giác. 

A. 0.3 B. 0*25 c. 0.35 D. 0.4 


Giả thiết sau sử dụng chung cho các câu 5, 6, 7. Một công nhân đứng 3 máy. Xác suất để 
trong 1 ca làm việc: Máy I không hu hỏng là 0.9, máy II không hu hỏng là 0.8, máy III không 
hu hỏng là 0.7. Tìm xác suất để trong ca làm việc: 

Câu 116. Cả 3 máy đều không hư 

A. 0.504 B. 0.503 c.0.54 D. 0.53 

Câu 117. Cả 3 máy đều hu 

A. 0.06 B. 0.006 c. 0.016 D. 0.026 

Câu 118. Có ít nhất 1 máy không hư 

A. 0.995 B.0.94 c. 0.994 D. 0.996 

Câu 119. Có 12 bóng đèn, trong đó có 8 bóng tốt. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để 
lấy được ít nhất 1 bóng tốt. 

28 1 54 _ 42 

A. T? B. C.^ D.AỊ 

55 55 55 55 

Câu 120. Có 4 bi xanh, 3 bi đỏ, 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Tính xác suất để lấy được 2 bi 
khác màu. 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


21 














NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


K. ị- B. ^ C .4 D. Ậ- 

36 18 18 12 

Câu 121. Có 3 bi trắng, 3 bi đỏ, 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 bi. Tính xác suất biến cố số bi đỏ 
bằng số bi trắng. 

a.Ib. A c.- 1 - D.ị 

3 10 30 3 


Câu 122. Gieo 2 con xúc sắc một xanh, một đỏ. Gọi a là số chấm trên con xanh, b là số chấm 
trên con đỏ. Tính xác suất để có a chẳn, b lẻ và a + b = 7 


A.i 

3 


B. ị 
9 


c.ị D.ị 

6 9 


Câu 123. Hai xạ thủ cùng bắn vào 1 tấm bia. Xác suất trúng lần luợt là 0.8 và 0.7. Tính xác 
suất trúng bia của ít nhất một nguòi. 

A. 0.75 B.0.24 c.0.9 D. 0.94 


Câu 124. Ba xạ thủ cùng bắn vào một tấm bia. Xác suất trúng đích lần lượt là 0.6, 0.7, 0.8. 
Tính xác suất có ít nhất một nguòi bắn trúng bia. 

A. 0.476 B. 0.7 c. 0.695 D. 


0.756 


Câu 125. Xác suất sinh con trai trong môi lần sinh là 0.51. Tính xác suất sao cho sinh 3 lần thì 
có ít nhất 1 trai (mỗi lần sinh 1 con) 

A. 0.95 B. 0.88 c.0.80 D. 0.99 

Câu 126. Một con xúc sắc được gieo 3 lần. Gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện ỏ 2 lần 
gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ỏ lần gieo thứ 3. Khi đó P(A) bằng: 

A - X77 B - X77 c ^77 D - xir 

216 216 216 216 


ĐAP AN 


97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

B 

B 

B 

c 

c 

B 

A 

B 

A 

A 

D 

D 

A 

B 

D 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


22 


























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

c 

B 

c 

B 

A 

B 

c 

c 

B 

A 

D 

D 

D 

B 

D 


CHƯƠNG II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT 
BÀI 1: QUY TẮC ĐÊM 

Câu 127. Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số 
khác nhau: 

A. 12 B. 24 c. 64 D. 256 


Câu 128. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hon chữ số 
hàng đon vị? 

A. 40 B. 45 c. 50 D. 55 


Câu 129. Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm 
dần: 

A. 5 B. 15 C.55 D. 10 

Câu 130. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hon 100 chia hết cho 3 và 2: 

A. 12 B. 16 c. 17 D. 20 

Câu 131. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số: 

A. 900 B. 901 c. 899 D. 


999 


Câu 132. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số lập từ các số 0, 2, 4, 6, 8 vói điều các chữ số đó 
không lặp lại: 

A. 60 B. 40 c. 48 D. 10 


Câu 133. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người 
đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng: 

A.100 B. 91 c. 10 D. 90 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


23 























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 134. Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 
loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống. 
Có bao nhiêu cách chọn thực đơn: 

A. 25 B. 75 c. 100 D. 15 

Câu 135. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số: 

A.256 B. 120 C.24 D. 16 

Câu 136. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số? 

A.256 B. 120 c. 24 D. 16 

Câu 137. Cho 6 chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ 6 chữ 
số đó: 

A. 36 B. 18 c. 256 D. 108 

Câu 138. Cho 6 chữ số 4, 5, 6, 7, 8, 9. số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành 
từ 6 chữ số đó: 

A. 120 B. 180 c. 256 D. 216 


Câu 139. Bạn muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu 
khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn có bao nhiêu cách chọn 

A. 64 B. 16 c. 32 D. 20 

Câu 140. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là: 

A. 3260 B. 3168 c.5436 D. 12070 


Câu 141. Cho các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có 4 
chữ số và các chữ số đó phải khác nhau: 

A. 160 B. 156 c. 752 D. 240 


Câu 142. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lây từ các số 0,1, 2, 
3, 4, 5: 

A. 60 B. 80 C.240 D. 600 

Câu 143. Cho hai tập hợp A = {a, b, c, d}; B = {c, d, e}. Chọn khẳng định sai trong các khẳng 
định sau: 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


24 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. N(A. = 4 B. N(B) = 3 c. N(AuB) = 7 

D. N(AnB) = 2 

Câu 144. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau: 

A. 4536 B. 4 9 c. 2156 D. 

4530 

Câu 145. Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một nguòi bạn trong 12 nguòi 
bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập đuợc bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (Có thể 
thăm một bạn nhiều lần). 

A. 7! B. 35831808 c. 12! D. 3991680 


Câu 146. Trong một tuần bạn A dự định môi ngày đi thăm một nguòi bạn trong 12 nguòi 
bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập đuợc bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình thăm 
một bạn không quá một lần 

A.3991680 B. 12! c. 35831808 D. 7! 


Câu 147. Cho các số 1, 2, 5, 7 có bao nhiêu cách chọn ra một số gồm 3 chẵn chữ số khác nhau 
từ 5 chữ số đã cho: 

A. 120 B.256 c. 24 D. 36 


Câu 148. Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao 
cho chữ số đầu tiên bằng 3 là: 

A. 7 5 B. 7! C.240 D. 2410 

Câu 149. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các 
bạn nam và nữ ngồi xen kẻ: 

A. 6 B. 72 c. 720 D. 144 


Câu 150. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đuòng, từ thành phố A đến thành phố c 
có 2 con đuòng, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đuòng, từ thành phố c đến thành 
phố D có 3 con đuòng. không có con đuòng nào nối từ thành phố c đến thành phố B. Hỏi có 
bao nhiêu con đuòng đi từ thành phố A đến thành phố D: 

A. 6 B. 12 c. 18 D. 36 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


25 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 151. Từ các số 1, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau: 

A. 6 B. 8 c. 12 D. 27 

Câu 152. Có bao nhiêu số có 2 chữ số, mà tất cả các chữ số đều lẻ: 

A. 25 B. 20 c. 30 D. 10 

Câu 153. Số điện thoại ở Huyện Củ Chi có 7 chữ số và bắt đầu bởi 3 chữ số đầu tiên là 790. 
Hỏi ở Huyện Củ Chi có tối đa bao nhiêu máy điện thoại: 

A. 1000 B. 100000 c.10000 D. 


1000000 


Câu 154. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hon 4 và đôi một khác nhau: 

A. 240 B. 120 c. 360 D. 24 


Câu 155. Từ các số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số khác nhau và môi số có các chữ số 
khác nhau: 

A. 15 B. 20 c. 72 D. 36 

BÀI 2: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - Tố HỢP 

Câu 156. Một liên đoàn bóng rô có 10 đội, mỗi đội đấu vói mỗi độ khác hai lần, một lần ỏ 
sân nhà và một lần ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là: 

A. 45 B. 90 c. 100 D. 180 

Câu 157. Một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá 4 trận vói mỗi đội khác, 2 trận ở 
sân nhà và 2 trận ỏ sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là: 

A. 180 B. 160 c. 90 D. 45 

Câu 158. Giả sử ta dùng 5 màu để tô cho 3 nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào 
được dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là: 

5! _ 5!__ 

A. ^ B. 8 c. D. 5 3 

2! 3!2! 

Câu 159. Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là: 

A. 35 B. 120 c. 240 D. 720 


Câu 160. Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là: 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


26 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 121 B. 66 c. 132 D. 54 

Câu 161. Nếu một đa giác đều có 44 đuờng chéo, thì số cạnh của đa giác là: 

A. 11 B. 10 c. 9 D. 8 

Câu 162. Sau bữa tiệc, mỗi nguời bắt tay một lần với mỗi nguời khác trong phòng. Có tất cả 
66 nguòi lần luợt bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu nguòi: 

A. 11 B. 12 c. 33 D. 67. 

Câu 163. Số tập hợp con có 3 phân tử của một tập hợp có 7 phân tử là: 

A. c 7 3 B. A 7 3 c. 5 D. 7 

7 3! 


Câu 164. Tên 15 học sinh đuợc ghi vào 15 tò giấy để vào trong hộp. Chọn tên 4 học sinh để 
cho đi du lịch. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các học sinh: 

A. 4! B. 15! c. 1365 D. 


32760 


Câu 165. Một hội đồng gồm 2 giáo viên và 3 học sinh đuợc chọn từ một nhóm 5 giáo viên và 
6 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

A. 200 B. 150 c. 160 D. 180 


Câu 166. Một tô gôm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi 
trực trong đó phải có An: 

A. 990 B. 495 c. 220 D. 165 


Câu 167. Từ một nhóm 5 nguòi, chọn ra các nhóm ít nhất 2 nguòi. Hỏi có bao nhiêu cách 
chọn: 

A. 25 B. 26 c. 31 D. 32 


Câu 168. Một đa giác đều có số đuòng chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu 
cạnh? 

A. 5 B. 6 c. 7 D. 8 


Câu 169. Một tô gôm 7 nam và 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực sao cho có ít 
nhất 2 nữ? 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


27 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


(c 2 .c 2 )+(c;.c 3 ) + c 4 


A. (C 2 + cị) + (c\ + cị) + cị 

p /^i 2 /^2 


B. 


D. Đáp số khác 


Câu 170. Số cách chia 10 học sinh thành 3 nhóm lần lượt gồm 2, 3, 5 học sinh là: 


A. r 2 + r 3 4- rl 

i-v. 1^ 10 T ^ 10 T ^ 10 


B. c^cịcl 


c. c 2 0 + cị + cị 


D. C| 0 + cị + cị 


Câu 171. Một thí sinh phải chọn 10 trong số 20 câu hỏi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 10 câu 
hỏi này nếu 3 câu đầu phải được chọn: 

A. cỉo 0 B. c , 7 0 + c , 3 0 C.CX D. 



Câu 172. Trong các câu sau câu nào sai ? 

A. c 3 . = c}} 

rv * ^14 ^14 

c. C 4 °+C;+C 4 2 +C 4 3 +C 4 4 =16 

Câu 173. Mười hai đường thẳng có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm? 

A. 12 B. 66 


D /^3 1 /^4 _ /-<4 

D. C ^ 10 c - 10 — ị 

D. ct + c , 5 = c, 5 , 

u. «_ 10 -r ^JJ »-11 


c. 132 D. 144 


Câu 174. Cho biết C" k = 28. Giá trị của n và k lần lượt là: 

A. 8 và 4 B. 8 và 3 c. 8 và 2 D. 

Không thể tìm được 

Câu 175. Có tất cả 120 cách chọn 3 học sinh từ nhóm n (chưa biết) học sinh. Số n là nghiệm 
của phưong trình nào sau đây? 

A. n(n+l)(n+2)=120 B. n(n+l)(n+2)=720 
c. n(n-l)(n-2)=120 D. n(n-l)(n-2)=720 


Câu 176. Từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số từ 4 chữ số khác nhau? 

A. 7! B. 7 4 c. 7.6.5.4 D. 

7!.6!.5!.4! 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


28 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 177. Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và 
một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là: 


A. 4 



c. 


16! 
12! .4! 


D. 


16! 

2 ! 


Câu 178. Trong một buổi hoà nhạc, có các ban nhạc của các trường đại học từ Huế, Đà Nằng, 
Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt tham dự. Tìm số cách xếp đặt thứ tự để các ban nhạc Nha 
Trang sẽ biểu diễn đầu tiên. 

A. 4 B. 20 c. 24 D. 120 


Câu 179. Ông và bà An cùng có 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao 
nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở dâu hoặc cuối hàng: 

A. 720 B. 1440 c. 20160 D. 


40320 


Câu 180. Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ 
sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau? 

A.51.7! B. 2.51.7! C.5L8! D. 


12 ! 


Câu 181. Từ các số 0,1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau? 

A. 120 B. 216 c. 312 D. 360 


Câu 182. Từ các số 0,1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau? 

A.288 B.360 c. 312 D. 600 

Câu 183. Trong tủ sách có tất cả 10 cuốn sách. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho quyển 
thứ nhất ở kề quyển thứ hai: 

A. 10! B. 725760 c. 9! D.9Í-2! 

Câu 184. Trong một hộp bánh có 6 loại bánh nhân thịt và 4 loại bánh nhân đậu xanh. Có bao 
nhiêu cách lấy ra 6 bánh để phát cho các em thiếu nhi: 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


29 









NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 240 B. 151200 c. 14200 

210 

BÀI 3: NHỊ THỨC NEWTON 
Câu 185. Nếu A 2 X =110 thì: 

A. X = 10 B. x = ll c. X = 11 hay X = 10 D. X = 0 

Câu 186. Trong khai triển (2a - b) 5 , hệ số của số hạng thứ 3 bằng: 

A. -80 B.80 c.-10 D. 10 


Câu 187. Trong khai triển nhị thức (a + 2) n + 6 (n eN). Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng: 
A. 17 B .11 c. 10 D. 12 

Câu 188. Trong khai triển (3x 2 - y) 10 , hệ số của số hạng chính giữa là: 


A. 3 4 .C 4 


10 


B. -3 4 .C 4 


10 


c. 3 5 .C 5 


10 


Câu 189. Trong khai triển (2x - 5y) 8 , hệ số của số hạng chứa x 3 .y 3 là: 
A. -22400 B.-40000 c. -8960 


Câu 190. Trong khai triển 
A. 60 

Câu 191. Trong khai triển 
A. 35.a 6 b “ 4 


X 


X + 


XJ 

B. 80 

r 1 X 7 


, hệ số của X 3 (x > 0) là: 

c. 160 


a 2 + 7 - 

b 


, số hạng thứ 5 là: 

B. -35.a 6 b - 4 c. 35.a 4 b “ 5 


D. -3 \c 5 


10 


D.-4000 


D. 240 


D. - 35.a 4 b 


Câu 192. Trong khai triển (2a - l) 6 , ba số hạng đầu là: 

A. 2.a 6 - 6 .a 5 + 15a 4 B. 2.a 6 - 15.a 5 + 30a 4 

c. 64.a 6 - 192.a 5 + 480a 4 D. 64.a 6 - 192.a 5 + 240a 4 

Câu 193. Trong khai triển (x - -Jỹ ) , hai số hạng cuối là: 

A. -16x A /ỹ ĩĩ " +y 8 B.-16x^/ỹ^ + y 4 


D. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


30 













NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


Câu 194. 

Câu 195. 

Câu 196. 

Câu 197. 

Câu 198. 

Câu 199. 

Câu 200. 

Câu 201. 

Câu 202. 

Câu 203. 

Câu 204. 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


c. 16xy 15 + y 4 


D. 16xy 15 + y 8 


Trong khai triển 
A. -80a 9 .b 3 

Trong khai triển 


Sa 2 -ịb 

V 


X 6 


, số hạng thứ 10 là: 




B. -64a 9 .b 3 


c. -1280a 9 .b 3 . 


8 


X 9 


X + 

V x‘ J 


, số hạng không chứa X là: 


A. 4096 B.86016 c. 168 


Trong khai triển (2x - 1) KI , hệ số của số hạng chứa X 8 là: 
A. -11520 B.45 c. 256 


Trong khai triển (a - 2b) 8 , hệ số của số hạng chứa a 4 .b 4 là: 
A. 1120 B. 560 c. 140 

Trong khai triển (3x - y ) 7 , số hạng chứa x 4 y 3 là: 

A. -4536x 4 y 3 B. -486x 4 y 3 c. 4536x 4 y 3 

Trong khai triển (0,2 + 0,8) 5 , số hạng thứ tư là: 

A. 0,0064 B. 0,4096 c. 0,0512 

Hệ số của x 3 y 3 trong khai triển (l+x) 6 (l+y) 6 là: 

A. 20 B.800 c. 36 


D. 60a 6 .b 4 


D. 512 

D. 11520 

D. 70 


D. 486x 4 y 3 


D. 0,2048 

D. 400 


Số hạng chính giữa trong khai triển (3x + 2y) 4 là: 

A. C;x-y 2 B. 6(3x 2 2y 2 ) c. 6 C 2 x 2 y 2 D.36C 2 x 2 y 2 

Trong khai triển (x - y ) n , hệ số của số hạng chứa x 8 y 3 là 

A. ơ n B. -ơ u c.-ơ n Đ.ơ n 


Khai triển (x + y ) 5 rồi thay X, y bởi các giá trị thích hợp. Tính tổng s = 

c“+c;+...+Cj 

A. 32 B.64 c.1 D. 12 

Tổng T = c> C[ + Cl+ Cl + ... + c: bằng: 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


31 











NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. T = 2 n 

B. T = 2 n - 1 

c. T = 2 n + 1 

D. T = 4 n 

Câu 205. Nghiệm của phuong trình A“ + A® = 9A 8 X là: 


A. X = 11 và X = 5 

B. X = 5 



c. X = 11 


D. X = 10 và X = 2 


Câu 206. SỐ (5! - p 4 ) bằng: 




A.5 

B. 12 

c. 24 

D. 96 

Câu 207. Tính giá trị của tổng s = c° + Cg + .. + Cg 

bằng: 


A. 64 

B. 48 

c. 72 

D. 100 

Câu 208. Hệ số đứng trước X 25 

.y 10 trong khai triển (x 3 + xy ) 15 là: 


A. 2080 

B.3003 

c. 2800 

D.3200 

Câu 209. Kết quả nào sau đây 

sai: 



A. CL = 1 

B. c:=i 

c. c' n =n + l 

D. cr = 

Câu 210. Số hạng không chứa 

X trong khai triển 

( 1 Y 8 

X 3 + 4 là: 
l X ) 


A c 9 

'“''18 

B.C“ 

c. c ? 8 

D. c 3 8 

Câu 211. Nếu 2A* = 3A*J thì n bằng: 



A. n = 11 

B. n= 12 

c. n = 13 

D. n = 14 

Câu 212 . Khai triển (1-x) 12 , hệ 

số đứng truóc X 7 là: 


A. 330 

B.-33 

C.-72 

D.-792 


BÀI 4: PHÉP THƯ VẢ KHỒNG GIAN MẨU 

Câu 213. Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên: 

A. Gieo đồng tiền xem nó mặt ngửa hay mặt sấp 

B. Gieo 3 đồng tiền và xem có mấy đồng tiền lật ngửa 
c. Chọn bất kì 1 HS trong lóp và xem là nam hay nữ 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


32 








NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


D. Bỏ hai viên bi xanh và ba viên bi đỏ trong một chiếc hộp, sau đó lấy từng viên 
một để đếm xem có tất cả bao nhiêu viên bị 

Câu 214. Gieo 3 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là: 

A. {NN, NS, SN, SS} B. {NNN, sss, NNS, SSN, NSN, SNS} 

c. {NNN, sss, NNS, SSN, NSN, SNS, NSS, SNN} D. (NNN, sss, NNS, SSN, NSN, NSS, 
SNN} 

Câu 215. Gieo một đồng tiền và một con súc sắc. Số phân tử của không gian mẫu là: 

A. 24 B. 12 c. 6 D. 8 

Câu 216. Gieo 2 con súc sắc và gọi kết quả xãy ra là tích số hai nút ỏ mặt trên. Số phân tử của 
không gian mâu là: 

A. 9 B.18 c. 29 D. 39 

Câu 217. Gieo con súc sắc 2 lần. Biến cố A là biến cố để sau 2 lần gieo có ít nhất một mặt 6 
chấm: 

A. A={(1;6),(2;6), (3,6), (4; 6), (5, 6)} 

B. A = {(1;6),(2;6), (3,6), (4; 6), (5, 6), (6;6» 

c. A = {(1;6),(2;6), (3,6), (4; 6), (5, 6), (6; 6), (6;1),(6;2),(6;3), (6;4),(6;5)} 
D.A={(6;1),(6;2), (6;3), (6;4),(6;5)} 

Cãu 218. Gieo đong tiên 2 lan. So phan tứ cua biển co đe mặt ngứa xuat hiện đúng 1 lan là: 

A. 2 B. 4 c. 5 D. 6 

Câu 219. Gieo ngẫu nhiên 2 đồng tiền thì không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu biến 

CỐ: 

A. 4 B. 8 c. 12 D. 16 

Câu 220. Cho phép thử có không gian mẫu Q = { 1 , 23 , 4 , 5 , 6 }. Các cặp biến cố không đối nhau 
là: 

A. A={1} và B = (2, 3, 4, 5, 6} B. C={1, 4, 5} và D = {2, 3, 6} 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


33 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


c. £={1,4,6} vàF = {2,3} 


D. Q và ộ 


Câu 221. Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Gọi A là biến cố 
để tổng số của 3 thẻ được chọn không vượt quá 8. Số phân tử của biến cố A là: 

A. 2 B. 3 c. 4 D. 5 

BÀI 5: XÁC SUẤT CỦA BlẾN cố 


Câu 222. Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt chấm chẵn xuất hiện là: 
A. 0 , 2 B. 0 , 3 c. 0 , 4 D. 0 , 5 


Câu 223. Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá bích là: 


A.1 

13 


B. ị 

4 


cỊ| 

13 


D. - 


Câu 224. Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá ách (A) là: 


A. 


13 


B. 


1 


169 


c. 


13 


D. 


3 

4 


Câu 225. Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá ách (A) hay lá rô là: 

17 

52 13 ~ 13 52 


A. 


B. 


c. 


D. 


Câu 226. Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá ách (A) hay lá già (K) hay lá 
đầm (Q) là: 


A. 


1 


2197 


B. -í- 
64 


c. -Ị- 

13 


D.l 

13 


Câu 227. Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá bồi (J) màu đỏ hay lá 5 là: 


A. 


13 


B. 


26 


c. 


13 


D. 


238 


Câu 228. ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được một lá rô hay một lá hình người (lá 
bồi, đầm, già) là: 

17 „11 „3 „3 

A. Ịi B. c. -ị D. 4 

52 26 13 13 

Câu 229. Gieo một con súc sắc 3 lần. Xác suất để được mặt số hai xuất hiện cả 3 lần là: 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


34 









NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 


172 


B. 


18 


c. 


20 


D. 


216 


Câu 230. Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 11 là: 


A. ị 
18 


B. 4 

6 


c. 4 

8 


D. 44 

25 


Câu 231. Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 7 là: 


A.i 

2 


B. 


7 

12 


c. 4 

6 


D. 


Câu 232. Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt chia hết cho 3 là: 


A.% 

36 


B.ii 

36 


c. 4 

3 


D. 4 

6 


Câu 233. Gieo ba con súc sắc. Xác suất để nhiều nhất hai mặt 5 là: 


A. 


72 


B. 


216 


c) 


72 


D. 


215 

216 


Câu 234. Từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 8, 9 lây ngâu nhiên một số. Xác suất để lây đuợc một số 
nguyên tố là: 


A.i 

2 


B. 


1 


c. 4 

4 


D. 


Câu 235. Cho hai biến cố A và B có P(A) = 4 , P(B) = Ạ, P(A u B) = 4 ta kết luận hai biến cố A 

3 4 2 


và B là: 


khắc. 


A. Độc lập 


B. Không độc lập c. Xung khắc D. Không xung 


Câu 236. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc. Xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện: 


A.Ỉ 

6 


B. 


c. 4 

2 


D. 


Câu 237. Gieo ngẫu nhiên 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để sau hai lần gieo 
kết quả nhu nhau là: 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


35 










NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 


_ 5 _ 

36 




D. 1 


Câu 238. Gieo đồng tiền 2 lần. Xác suất để sau hai lần gieo thì mặt sấp xuất hiện ít nhất một 
lần 


A. 


1 

4 




D. 


1 

3 


Câu 239. Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai 
mặt trên chia hết cho 3 là: 


A. 


13 

36 




D. 


1 

3 


Câu 240. Một con súc sắc cân đối đồng chất đuợc gieo 5 lần. Xác suất để tổng số chất ỏ 2 lần 
gieo đầu bằng số chấm ở lần gieo thứ ba: 

A - XT7 B. ^ c. D - W77 

216 216 216 216 


Câu 241. Một túi chứa 2 bi trắng và 3 bi đen. Rút ra 3 bi. Xác suất để đuợc ít nhất 1 bi trắng 
là: 


A ỉ 
5 

Câu 242. Có 10 





hộp sửa trong đó có 3 hộp hu. Chọn ngâu nhiên 4 hộp. xác suất để đuợc 


nhiều nhất 3 hộp hư: 






Câu 243. Chọn ngâu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có một con số 
tận cùng là 0 là: 

A. 0,1 B. 0,2 c. 0,3 D. 0,4 

Câu 244. Chọn ngẫu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có một con số 
lẻ và chia hết cho 9: 

A. 0,12 B. 0,6 c. 0,06 D. 0,01 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


36 










NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 245. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ và nhân 2 số ghi 
trên 2 thẻ với nhau. Xác suất để tích 2 số ghi trên 2 thẻ là số lẻ là: 


A. 


1 

9 




D. 


7 

18 


Câu 246. Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt chia hết cho 3 là: 






Câu 247. Sắp 3 quyển sách Toán và 3 quyển sách Vật Lí lên một kệ dài. Xác suất để 2 quyển 
sách cùng một môn nằm cạnh nhau là: 






Câu 248. Một hộp đựng 4 bi xanh và 6 bi đỏ lần lượt rút 2 viên bi. Xác suất để rút được một 
bi xanh và 1 bi đỏ là: 


A. 


4 

15 




D. 


4 

15 


Câu 249. Một bình đựng 5 quả cầu xanh và 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu vàng. Chọn ngâu 
nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu khác màu là: 


A. 


3 

5 




D. 


J5_ 

14 


Câu 250. Gieo 3 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên 3 con 
súc sắc đó bằng nhau: 


A. 


J5_ 

36 




D. 


1 

36 


/nẠ r“ 't /'—» • 4>Ạ I *V\ 1 — 1\A /V 4 A'* \ i'A 1 /V', -V/- r A', 4.A’ 4 /, 1 A , 4'A , *V\ 

Cãu 251. Gieo đông tiền 5 lân can đoi và đông Chat. Xác suat đẽ được ít nhat một đông tiền 
xuất hiện mặt sấp là: 


A. 


31 

32 




D. 


1 

32 


Câu 252. Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác 
suất để được 3 quả cầu toàn màu xanh là: 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


37 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 


20 


B. 


30 


c. 


15 


D. 


10 


Câu 253. Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Xác 
suất để đuợc 2 quả cầu xanh và 2 quả cầu trắng là: 


A. 


20 


B. 


7 


c. ị 

7 


D. 


7 


p- /I /'—»• r» . / _ o . . /V \ 4-V\ 1 /V', -V/- /■ /V', 4- ■N « ■N’ /V/ 1 /V/ /V', 1 • /V , /\ 

Câu 254. Gieo 2 con súc săc cân đoi và đông Chat. Xác suãt đẽ tong số cham xuat hiện trẽn 
hai mặt của 2 con súc sắc đó không vuợt quá 5 là: 


A.| 

3 


B. 


7 

18 


c| 

9 


D. 


18 


Chương II: Tố HỢP - XÁC SUẤT 


Câu 1. Cho hai tập hợp hèm hạn A và B, kí hiệu n(A) là số phân tử của tập hợp A. Khi đó 


A. n(AvjB) =n(Ẩ)un(B) 
c. n(A u£) = n(A) + n(B) 


B. n(Ấu B) = n(A) - n(B) 

D. n(A uỗ) = n(A) + n(B) - n(A n B ) 


Câu 2. Cho hai tập hợp hữu hạn A và B không có phân tử chung, ký hiệu n(A) là số phân tử 
của tập hợp A. Khi đó 


A. n(A ufi) = n(A) u n(B) 
c. n{A yjB) = n(A) + n(B) 


B. n(AvjB) = n(A)nn(B) 
D. n(A u5) = n(A) - n(B) 


Câu 3. Cho hai tập hợp hrru hạn A và B, kí hiệu n(A) là số phân tử của tập hợp A. Khi đó 


A. n(A \ B) = n(A) - n(B ) 

c. n(A \B) = n(A ) — n(B) — n(A n 5) 


B. n(A \ B) = n(A) — n(5) + «(A n 5) 
D. n(A \B) = n(A) — n(A n B) 


Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai ? 

A. Nếu A và B là hai tập hợp không giao nhau thì n(A B) = n(A ) + n(B ) 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


B. Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo một trong hai phưong án A và B. Có 
n cách thực hiện phưong án A và m cách thực hiện phưong án B. Khi đó công việc có 
thể được thực hiện bởi m+n cách. 

c. Giả sử phải thực hiện hai công việc A hoặc B. Có n cách thực hiện công việc A và m 
cách thực hiện công việc B. Khi đó hai công việc có thể thực hiện bởi m+n cách. 

D. Giả sử phải thực hiện hai công việc A hoặc B độc lập vói nhau. Có m cách thực hiện 
công việc A và n cách thực hiện công việc B. Khi đó có thể thực hiện được hai công việc 
bởi m+n cách. 


Câu 5. Một bạn có 20 quyển sách, 30 quyển vở. Khi đó tổng số sách vỏ của hai bạn ấy là bao 
nhiêu? 

A. 20 B. 30 c. 50 D. 10 

Câu 6. Một khung gỗ có hình ngũ giác lồi ABCDE (các đỉnh lấy theo thứ tự đó) và có một 
thanh gỗ nối đường chéo AD. Một con kiens đi từ A đến D một cách ngẫu nhiên. Khi 
đó số cách khác nhau mà con kiến có thể đi là bao nhiêu? 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 


Câu 7. Một tường trung học phô thông có 150 học sinh khối 10, có 250 học sinh khối 11 và có 
180 học sinh khói 12. Khi đó, tổng số học sinh của trường đó là bao nhiêu? 

A. 150 B. 250 c. 180 D. 580 

Câu 8. Một hộp có 10 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 30 viên bi màu đỏ. Có bao 

nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một trong số các viên bi thuộc hộp đó? 

A.10 B. 20 c. 30 D. 60 

Câu 9. Một hộp có 10 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 30 viên bi màu đỏ. Có bao 

nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một trong các viên bi thuộc hộp đó? 

A. 10 B. 15 c. 25 D. 5 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


39 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 10. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 15 bạn học giỏi môn văn, 20 bạn học gioi môn 
toán, 10 bạn vừa học giỏi văn vừa học giỏi toán. Khi đó, số bạn không học giỏi môn nào 
(trong số hai môn là văn hoặc toán) vủa lóp đó là bao nhiêu 

A. 5 B. 15 C.20 D. 25 


Câu 11. Một câu lạc bộ có 60 nguòi đăng kí học một trong hai môn cờ vua hoặc bóng đá. Biết 
tằng trong số đó có 50 nguòi đăng kí học môn cò vua, nguòi đăng kí học môn bóng đá. 
Khi đó, số nguòi đăng kí học cả hai môn cò vua và bóng đá là bao nhiêu? 

A. 10 B. 20 c. 30 D. 0 

Câu 12. Từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa hoặc tàu thủy. Mỗi ngày có 2 

chuyến ô tô, 10 chuyến tàu hỏa, 15 chuyến tàu thủy. Khi đó, một nguòi muốn đi từ tỉnh 
A đến tỉnh B có thể lựa chọn số cách đi khác nhau là bao nhiêu? 


A. 10 


B. 15 


C.25 


D.50 


Câu 13. Một đội thi đấy bóng bàn có 6 vận động viện nam và 5 vận động viên nữ. Ljo đó, số 
cách chọn ngẫu nhiên một đội nam nữ trong số các vận động viên của đội để thi đấu là 
bao nhiêu? 

A. 5 B. 6 c. 11 D. 30 

Câu 14. Cho tập hợp A gồm m phần tử, tập B gồm n phân tử. Khi đó, số cách chọn ngẫu 
nhiên một cặp (x,y) trong đó X thuộc tập họ A, y thuộc tạp hợp B là bao nhiêu? 

A. m B. N c. m+m D. m.n 


Câu 15. Cho tập A gồm m phân tử, tập B gồm n phân tử và tập c có p phân tử. Gọi 

D = Ị(v, y, z) I V G A, y G 5, V G c| (mỗi phân tử của tập hợp D là một bộ gồm 3 phân tử 

(x,y,z) sao cho x,y,z thứ tự lấy trong tập A,B,C). Khi đó số phân tử của tập hợp D là bao 
nhiêu? 

A. m B. m+n+p c. mn+np+pn D. m.n.p 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


40 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 16. Một khóa có 3 vòng, mỗi vòng có các khoảng gần các số là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 

Người ta có thể chọn trên môi vòng một số để tạo thành khóa cho mình. Khi đó, có bao 
nhiêu cách để tạo ra cách khóa khác nhau? 


A. 27 


B. 20 


c. 729 D. 1000 


Câu 17. Có 8 ô hình vuông được xếp thành một hàng dọc. Có hai loại bìa hình vuông được tô 
màu đỏ hoặc màu xanh. Mỗi ô vuông được gắn ngẫu nhiên một miếng bìa hình vuông 
nói trên, mỗi cách gắn như thế gọi là một tín hiệu. Khi đóm số tín hiệu khác nhau được 
taọ thành một cachs ngâu nhiên theo cách trên là bao nhiêu? 

A. 16 B. 64 c. 128 D. 256 


Câu 18. Một trường trung học phô thông có 100 học sinh khối 10, có 150 học sinh khối 11 và 
200 học sinh khối 12. Người ta muốn cử ra 3 người, mỗi người thuộc một khối để thay 
mặt học sinh nhà trường đi dự trại hè. Khi đo, có bao nhiêu cách cử ngẫu nhiên 3 học 
sinh của trường đó đi dự trại hè? 

A. 450 B. 1350 c. 3000000 D. 6000000 


Câu 19. Đầu xuân 4 bạn A, B, C,D muốn tủ nhau đi choi. Nhưng chưa biết khỏi hành như thế 
nào cho tiện, do đó họ quy ước nếu ai xuất phát đầu tiên sẽ đến nhà bạn thứ hai, sau đó 
cả hai bạn đó sẽ đến nhà bạn thứ ba và cứ thế tiếp tục đến khi có mặt cả 4 bạn. Khi đó 
có thể xảy ra bao nhiêu tường hợp? 

A. 1 B. 4 C.16 D. 24 

Câu 20. Một đề thi có 5 câu là A, B, c, D,E. Để có thể có những đề khác nhau mà vẫn đản bảo 
tưong đưong, người ta đảo thứ tự cảu các câu hỏi đó. Khi đó, số đề khác nhau có thể có 
được là bao nhiêu? 


A. 5 


B. 25 


c. 120 D. 3125 


Câu 21. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Khi đó, có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số được lập 
từ các chữ số đã cho? 

A. 1 B. 36 c. 72 D. 46656 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


41 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 22. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Khi đó, có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số, đôi một 
khác nhau, đuợc thành lập từ các chữ số đã cho? 

A. 1 B. 36 c. 720 D. 1440 

Câu 23. Có 10 gói quà đẻ phát ngẫu nhiên cho 10 nguòi. Khi đó. Có tối đa bao nhiêu truòng 
hợp có thể xảy ra? 

A. 1 B.100 c. 1628800 D. 10000000000 

Câu 24. Có 10 gói quà đẻ phát ngẫu nhiên cho 10 nguòi, mỗi nguòi một gói quà. Khi đó. Có 
tối đa bao nhiêu truòng hợp có thể xảy ra? 

A. 1 B.100 c. 1628800 D. 10000000000 

Câu 25. Có 10 bạn nam và 10 bạn nữ xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc nhung xen kẽ một nữ 
một nam. Khi đó, có tối đa bao nhiêu cách sắp xếp? 

A. 20 B. 20! c. (10!) 2 D. 2(10!) 2 

Câu 26. Cho tập hợp A gồm n phân tử và k là một số tự nhiên thỏa mãn 1 <k <n . Mỗi cách 
lấy ra k phần tử 

A. Phân biệt của tập hợp A đuợc gọi là một chỉnh hợp chập k của n phân tử đã cho 

B. Đôi một khác nhau của tập A đuợc họi là một chỉnh hợp chập k của n phân tử đã cho 

c. Có phân biệt thứ tự của tập A đuợc gọi là một chỉnh hợp chập k của n phân tử đã 
cho 


D. Không phân biệt thứ tự của tập A đuợc gọi là một chỉnh hợp chập k của n phân tử 
đã cho 


Câu 27. Một giải thể thao chỉ có ba giải là nhất, nhì và ba. Trong số 20 vận động viên đi thì, 
số khả năng chọn ra ba nguòi có thể đuợc ban tô chức trao giải nhất, nhì và ba một cách 
ngâu nhiên là bao nhiêu? 

A. 1 B. 3 c. 6 D.1140 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


42 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 28. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Khi đó, có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, đôi một 
khác nhau, đuợc thành lập từ các chữ số đã cho? 

A. 6 B. 18 c. 120 D. 729 

Câu 29. Một lóp có 40 học sinh. Khi đó, có bao nhiêu cách khác nhau để cử ngẫu nhiên 10 
học sinh bất kì của lóp đi trực truòng? 

A. 4 B. Pio=10! c. p 3 0=30! D. c™ =847660528 


Câu 30. Trên đuòng tròn cho n điểm (phân biệt). Có bao nhiêu tam giác có đỉnh trong số các 
điểm đã cho? 


A.n B .cl c.cl, Đ.ịcl 

Câu 31. Một hộp có 10 viên bi màu tắng, 20 viên bi màu xanh, 30 viên bi màu đỏ, mỗi viên bi 
chỉ có một màu. Có bao nhiêu cách để chọn ngẫu nhiên 8 trong số các viên bi thuộc hộp 
đó để đuợc 8 viên bi có cùng màu tắng? 

A C'*' R /^ 8 r r '’ 8 D r '* 8 

^ 10 D. <^20 '“•'30 Mo 


Câu 32. Một hộp có 10 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 30 viên bi màu đỏ, mỗi 
viên bi chỉ có một màu. Có bao nhiêu cách để chọn ngâu nhiên 8 tong số các viên bi 
thuộc hộp đó để đuợc 8 viên bi cùng màu? 


A ^* 8 R -I- -1- í^ 8 

'^10*^20*^30 D * Mo ^ Mo T Mo ^* Mo 


D. cl 


Câu 33. Trên mặt phẳng p có hai đuòng thẳng cắt nhau d và d'. Trên mặt phẳng đó có m 

đuòng thẳng phân biệt cùng song song vói đuòng thẳng d, đồng thời có n đuòng thẳng 
phân biệt và cùng song song với đuòng thẳng d'. Khi đó số các hình bình hành đuợc 
tạo thành từ các đuòng thẳng song song nói trên là bao nhiêu? 

A. m.n B. C,L„ C.cl + C; D. cl.cl 

m+n m n m n 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


43 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 34. Cho tam giác ABC, trên mỗi canh AB, BC, CA lần lượt lấy m,n,p điểm (không trùng 
với đỉnh của tam giác). Khi đó, số tam giác d=có đỉnh trong số các đỉnh đã cho là bao 
nhiêu? 


A. m.n.p B. c 2 + c l + cị 

c. c 2 .c„ 2 .c 2 D. c 2 „ - (C 2 + c 2 + c 2 ) 

m n p m+n+p k m n p / 

Câu 35. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Khi đó, số các số tự nhiên gôm 4 chữ số đôi một khác 
nhau được lập từ các chữ số đã cho là bao nhiêu? 

A. 4 4 = 360 B. A 7 4 = 840 c. c 4 = 35 D. 720 

Câu 36. Một hộp có 10 viên bi mày trắng, 20 viên bi mày xanh và 30 viên bi màu đỏ, mỗi viên 
bi chỉ có một màu. Số cách chọn ngây nhiên 8 trong số các viên bi thuộc hộp đó được 8 
viên bi và không có viên bi nào màu xanh là bao nhiêu? 

A /^* 8 R A '’ 8 - 1 - r /^ 8 n /^ 8 

^20 •'“'30 D * '“"ÌO ^30 '“■'• '-''40 L "60 

Câu 37. Một hộp có 10 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 30 viên bi màu đỏ, mỗi 

viên bi chỉ có một màu. Có bao nhiêu cách chọn ngâu nhiên 8 trong số các viên bi thuộc 
hộp đó để được 8 viên bi trong đó có đúng một viên bi màu xanh? 

A y "'* 7 R r 1 _ ị _ /^ 7 r /^ 8 _ /^ 8 r -\ /^ 8 _ /^* 8 

^20 •'-"40 D * ^20 ’ '-"40 '-'• '-'40 ^20 '-"60 '“"20 

Câu 38. Một hộp có 10 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 30 viên bi màu đỏ, mỗi 

viên bi chỉ có một màu. Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên 8 trong số các viên bi thuộc 
hộp đó để được 8 viên bi trong đó có ít nhật một viên bi màu xanh? 

A. c4.c; B. cị 0 + c 2 0 + cị ữ + c 4 0 + cị 0 + cị ữ + c] ữ 

p ỵ~<8 ỵ^i8 rv /- 1 8 fi8 

'-'• '“"60 — '-'20 u ’ '-"60 “ '“"40 

Câu 39. Một hộp có 10 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 30 viên bi màu đỏ, mỗi 

viên bi chỉ có một màu. Có bao nhiêu cách chọn ngâu nhiên 8 trong số các viên bi thuộc 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


44 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


hộp đó để được 8 viên bi trong đó có đúng một viên bi màu xanh và có đúng 2 viên bi 
màu đỏ? 





Câu 40. Với n, k là các số tự nhiên thỏa mãn 1 < k < n , gọi s = c *_3 + 3 C *_3 + 3 c k _ 2 + c k n _l . 
Thì s có giá trị là bao nhiêu? 


D. 5 = 3C 


c . s = c 


Câu 41. Đẳng thức nào sau đây là sai? 






Câu 42. Theo bạn, đẳng thức nào dưới đây là đúng? 




c. c 2 °„+cl +...+C"; 2 = c 2 ; +1 + c n 2 ; 2 +...+c 2 ; 


D. c° 2n + cl +...+ c£ = + c n 2 + n 2 +-+c 


Câu 43. Khi khai triển p(x) = (v + y) 6 thành đa thức thì: 

A. p(x) = X 6 — 6x 5 y + 15v 4 y 2 — 20x 3 y 3 +15x 2 y 4 — 6xy 5 + ỵ 6 

B. p{x) = X 6 + 6x 5 y + \5x A y 2 + 20x 3 y 3 + 15v 2 y 4 + 6xy 5 + y 6 
c. p(x) = x è + 6 x 5 y — 15x 4 y 2 — 20x 3 y 3 — 15x 2 y 4 — 6xy 5 + y b 
D. p{x) = X 6 +6x 5 y + 15x 4 y 2 +20x 3 y 3 —15x 2 y A — 6xy 5 — y 6 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 

Câu 44. Khai triển p(x) = (x — 2y) 6 thành đa thức, thì: 

A. p(x) = X 6 — 6x s y + 15x 4 y 2 — 20x 3 y 3 + 15x 2 y 4 — 6xy 5 + y 6 

B. p(x) = X 6 — 6x 5 2y + 15x 4 2y 2 —20x 3 2y 3 +I5x 2 2y 4 —6x2y 5 +2y 6 
c. p(x) = x è +6x 5 2y + 15x 4 2y 2 + 20x 3 2 y 3 + 15x 2 2y 4 +6x2y 5 +2y 6 
D. p(x) =x 6 —12 x 5 y + 60x 4 y 2 —160 x 3 y 3 + 240x 2 y 4 — 192xy 5 + 64y 6 

Câu 45. Gọi s =2 5 + 5.2 4 .3 +10.2 3 .3 2 +10.2 2 .3 3 + 5.2.3 4 + 3 5 thì giá trị của s là bao nhiêu? 

A. s=625 B. s=3125 c. s=18750 D. S=1 

Câu 46. Gọi s =7 5 — 5.7 4 .3+10.7 3 .3 2 —10.7 2 .3 3 + 5.2.3 4 + 3 5 thì giá trị của s là bao nhiêu? 

A. s=1000000 B. s=1024 c. s=-1024 D. S=1 

Câu 47. Gọi 5 = X 6 -6x 5 3y + 15x 4 (3y) 2 -20x 3 (3y) 3 +15x 2 (3 ỳ) 4 -6 X3 y ) 5 +(3 ỳ ) 6 thì s là 
biểu thức nào sau đây? 

A.s = (x + y) 6 B.s = (x-y) 6 c.s=(x + 3y) 6 D.s = (x-3yý 

Câu 48. Gọi s = 32x 5 — 80x 4 + 80x 3 — 40X 2 + lOx—1 thì s là biểu thức nào dưới đây? 

A. s = (1- 2x) 5 B. s - (1 + 2x) 5 c. 5 = (2x-l) 5 D. s = (x-l) 5 

Câu 49. Theo bạn, đẳng thức nào sau đây là chính xác? 

A. l + 2 + 3 + 4 + ... + n = c 2 +1 

B. 1 + 2 + 3 + 4 +... + n — A” + | 

c. 1 + 2 + 3 + 4 +... + = c 4 + c 2 +... + C" 

D. l + 2 + 3 + 4 + ... + n = Al +A 2 +... + A' ! 

Câu 50. Theo bạn, biểu thức nào sau đây là chính xác? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


46 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. C 2 U „ + Cí, +... +c 2 2 ; = c\ n + c 2n +...+ c 2n 


2 n-\ 


B. c 2 "„+ Cị n +...+c£ > c\ n + +...+ C 2n 


2/7—1 


c. C7„ + CI +...+c < cL+ ạ„ +...+ C 2n 


2 / 1-1 


T-"V y'"fO /^4 S~i2ỉĩ—Z . s~iZn _ S~i2n—J . y^iZn- 

ư * ị ^2n~ ị ^2n~ ị ^2n~ •••~ ị ^2n ^ 2 n ~ ^2n — ^2n ~ ^2n — • •• — ^2n ^2n 


Câu 51. Gọi s = c (ì + c\ + c z n +... + C" , thì giá trị của s là bao nhiêu? 

• n n n n ' o • 


A. s=0 


B. s=n 


c. s= 2 r 


D. s=n n 


Câu 52. Gọi p(x ) = (3jc — 1)" . Khai triển đa thức ta được p(x) = a n x" + a n _ ỉ x n 1 +... + dyX + a { 


Khi đó đẳng thức nào dưới đây là chính xác? 


A. ữ n + ữ nỉ +... + ữj + ữ 0 — 2 


B. ũ n + ữ n _ị + ... + ứj + ỠQ — 2 


c. ũ n + ci nì +... + ữy + a 0 — 1 


D. ữ n + ữ n _ị +... + ciị + ỂỈQ — 0 


Câu 53. Gọi p{x) — (5x — l) 2007 . Khai triển thành đa thức ta được 


p(x) = a 20ƠJ x 2001 + a 2ữ06 x 2006 +... + a x x + a 0 . Khi đó đẳng thức nào dưới đây là chính xác? 


A- a 2000 (-'2007 B. a 2000 (^2007-5 


i7 c 7 


s-7 _ ✓~»2000 ^2000 -Ị--V _ y'~TZUuu r 

^2000 — — ^2007 ^2000 “ '-'2007 


2000 c 2000 


Câu 54. Gọi p(x ) = (2x — ĩ) ì00 ° . Khai triển thành đa thức ta 

được p(x) = a ì00 0 X 1000 + a 999 x" +... + apc + a 0 . Khi đó, đẳng thức nào sau đây là chính 
xác? 


A. d x 0QQ C1 999 "t” ••• "t" ciị 2 


h. £Ĩjqqq “1” Cl 999 Clị 2 1 


c. $ 1 QQQ + a 999 ~\~... H~ ữị 1 


D* ^1000 ^999 “I” ••• ”1“ Clị 0 


Câu 55. Với n, k, p là các số tự nhiên thỏa mãn ì<k,p<n thì đẳng thức nào dưới đây là sai? 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. c k = c k + 2c k n :\ + c k n :l 

B. c* = c k + 3 c k :ị + 3c k j + c k :l 

c c k =c k 4-4 r k ~ l 4 - fiC k ~ 2 -ỉ- 4 r. k ~ 3 4- r k ~ 4 

w ^n -4 ^ ^ ^ ^^/7-4 ^ ^77-4 

D. c k = c k + pc k :\+(p+ 2 )c k :l + pc k :l+c k :t 

n n-p ỉ n-p ' n—p 1 n—p n-p 

Câu 56. Xét phép thử là gieo hai đông tiên cùng một lúc, hai lan (không tính trường hợp hai 
đồng tiền xếp đè lên nhau) ta có không gian mẫu là 

A. Q = {SS,SN,NS,NN} B. Q = {SS,SN,NN} 

c. Q = { (SS, SS), ( ss, SN ), ( ss, NN ), (SN, NN), ( SN, SS), (NN, SS), (NN, NN )} 

D. 

Q = { (SS, SS), (SS, SN), (SS, NN), ( SN, SS), ( SN, SN), ( SN, NN), (NN, ss ), (SN, SN), NN, NN )} 

Câu 57. Xét phép thử là gieo hai đông tĩên cùng một lúc, hai lãn (không tính trường hợp hai 
đồng tiền xếp đè lên nhau). Gọi A là biến cố "kết quả của hai lần gieo là như nhau" thì 

A. A = {SS,NN} B. A = ị (SS, SS), (NN, NN) } 
c. A = ị(SS,ss ), (SS,NN ), (NN,ss ), (NN,NN )} 

D. 

A = {(5S, ss) ;(ss, SN ); (5S.NN) ;(SN, 5S) ;(SN, SN ) ;(SN, NN) ;(NN, SS);(SN, SN ) ;(NN, NN)} 

Câu 58. Xét phép thử là gieo một con xúc sắc hai tân. Gọi N là biến cố "lần đầu xuất hiện mặt 
năm chấm" thì: 

A. N={5;5} B. N={(6;l) / (6;2) / (6;3) / (6;4) / (6;5)} 

C. N={(5;l) / (5;2) / (5;3) / (5;4) / (5;5) / (5;6)Ị D- N={(1;1) / (1;2) / (1;3) / (1;4),(1;5) / (1;6)Ị 

Câu 59. Xét phép thử là gieo một con xúc sắc hai ĩân. Gọi T là biến cố "tổng số chấm trên mỗi 
mặt sau hai lần xuất hiện bằng 9" thì: 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


48 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. T=Ị9Ị 

B. T={(9;l) / (9;2) / (9;3) / (9;4) / (9;5) / (9;6)} 

c. T={(9;0),(8;1 ), (7;2),(6;3),(5;4),(4;5),(3;6),(2;7) / (1;8),(0;9)Ị 
D. T={(6;3),(5;4),(4;5),(3;6)Ị 

Câu 60. Xét phép thử là gieo một con xúc sắc hai lan. Gọi A là biến cố " tổng số chấm trên mỗi 
mặt sau hai lần xuất hiện là một số chẵn", gọi B là biến cố "tổng số chấm trên mỗi mặt 
sau hai lần xuất hiện bằng 7" thì 

A. A là biến cố đối của B. B. A và B là hai biến cố xung khắc. 

c. A là biến cố chắc chắn. D. A là biến cố không thể. 

Câu 61. Xét phép thử là gieo một con xúc xắc hai lần. Gọi A là biến cố "tổng số chấm trên 
mỗi mặt sau hai lần xuất hiện là một số chẵn", gọi B là biến cố "tổng số chấm trên mỗi 
mặt sau hai lần xuất hiện là một số lẻ" thì AvjB . 

A.Là biến cố đối của B . B.Là biến cố đối của A. 

C T\-|»Ạ/ A/ 1 Ú 1 ví T"'v T \ 1 • Ạ/ 1 1 Ạ. , 1 Ạ’ 

.Là biển co chăc chăn. D.Là biển co khong thẻ. 

Câu 62. Xét phép thử là gieo một con xúc xắc hai lần. Gọi N là biến cố "lần đầu xuất hiện 
mặt 5 chấm", gọi M là biến cố "lần hai xuất hiện mặt 5 chấm" thì: 

A.Mn7V = {5;5}. 

B.Mn7V = {(5;l),(5;2),(5;3),(5;4),(5;5),(5;6)} 

C.Mn7V = {(l;5),(2;5),(3;5),(4;5),(5;5),(6;5)} 

D.MnA = {(5;l),(5;2),(5;3),(5;4),(5;5),(5;6),(l;5),(2;5),(3;5),(4;5),(5;5),(6;5)} 

Câu 63. Xét phép thử là gieo một con xúc xắc hai lần. Gọi N là biến cố "lần đầu xuất hiện 
mặt 5 chấm", gọi M là biến cố "lần hai xuất hiện mặt 5 chấm" thì: 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


49 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A.MuA = {5;5}. 


B.Mu7V = {(5;l),(5;2),(5;3),(5;4),(5;5),(5;6)} 
CMu7V = {(l;5),(2;5),(3;5),(4;5),(5;5),(6;5)} 


D.MuAr = {(5;l),(5;2),(5;3),(5;4),(5;5),(5;6),(l;5),(2;5),(3;5),(4;5),(5;5),(6;5)} 

Câu 64. Một hộp có chứa 15 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 25 viên bi màu đỏ, 
mỗi viên bi chỉ có một màu. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra một viên bi. Khi đó, xác suất để 
lấy đuợc một viên bi có màu đỏ là bao nhiêu? 

A.l B. 25 c.-ị D.ị 

12 7 

Câu 65. Một hộp có chứa 10 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 25 viên bi màu đỏ, 
mỗi viên bi chỉ có một màu. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra năm viên bi. Khi đó, xác suất để 
lấy đuợc cả năm viên bi đều có màu xanh là bao nhiêu? 

A. 4 B.C 2 5 0 c.ậ D.ậ 

zu /^J ✓"'O 

U 55 c 35 


Câu 66. Một hộp có chứa 30 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 25 viên bi màu đỏ, 

mỗi viên bi chỉ có một màu. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra muời viên bi. Khi đó, xác suất để 
lấy đuợc cả muời viên bi đều không có màu trắng là bao nhiêu? 


ỵ^ìO 10 

A r 10 R r 10 c ^ 30 r> ^ 45 

^ c 30 D - L '45 ^10 ^10 

^75 ^75 


Câu 67. Một hộp có chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ, mỗi 
viên bi chỉ có một màu. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 8 viên bi. Khi đó, xác suất để trong số 
các viên bi đuợc lấy ra có đúng một viên bi có màu sanh là bao nhiêu? 


A.c 


1 

15 


/7L/7I 

0 /^»1 /~> ^15 *^40 

D - L '15*'-'40 

( "55 


>■-»0 

0 ^55 ~ ^20 


c 


55 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


50 












NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 68. Một hộp có chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ, mỗi 
viên bi chỉ có một màu. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra bảy viên bi. Khi đó, xác suất để lấy 
đuợc ít nhất một viên bi có màu đỏ là bao nhiêu? 

A.ci B.ci.cỉ, D.SLAl 

^55 ^55 

Câu 69. Hai nguời độc lập nhau ném bóng vào rô (biết rằng mỗi nguòi ném bóng vào rô của 
mình). Gọi A là biến cố: "cả hai cùng ném không trúng bóng vào rổ", gọi B là biến cố 
"có ít nhất một nguòi ném trúng bóng vào rổ". Khi đó, A và B là hai biến cố 

A.Đối nhau B.Xung khắc và không phải là đối 

nhau. 

c. Không thể D.Chắc chắn 

Câu 70. Một xạ thủ bắn vào bia một viên đạn, vói xác suất bắng trúng là ỹ. Gọi A là biến cố: 
"xạ thủ đó bắng trượt". Khi đó, xác suất của biến cố A là bao nhiêu? 

A.p(A) = 0 B. p(A)= l - c. p(A)A D. p(A) = ị 

Câu 71. Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn hai lần. Biết rằng xác suất sút vào cầu môn mỗi 

quả bóng là ^ . Gọi A là biến cố: "cầu thủ đó sút vào cầu môn cả hai quả". Khi đó, xác 

8 

suất của biến cố A là bao nhiêu? 

A -^( A )=g p( A ) = 1 c p ( A ) = 64 D ' P ( A Ì = 64 

Câu 72. Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Môi người ném vào rổ của mình một quả 

' 1 2 
bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng vào rô của từng người tưong ứng là — và — . 

Gọi A là biến cố: "cả hai cùng ném bóng trúng vào rổ". Khi đó, xác suất của biến cố A 
là bao nhiêu? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


51 








NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. P (A) = ! B. „(A) = i = ^ D ^( A ) = ẳ 

Câu 73. Hai xạ thủ độc lập nhau cùng bắng vào bia, mỗi người bắng vào bia của mình một 
viên đạn. Biết rằng xác suất bắng viên đạn trúng vào bia của từng người tưong ứng là 

7- và ^. Gọi A là biến cố: "cả hai xạ thủ cùng bắng trượt". Khi đó, xác suất của biến cố 
7 8 

A là bao nhiêu? 

A. p(A) = | B. p{A) = A C.p(A) = ! D. p(A) = ỉ 


Một bộ bài tú lo kho có 52 quân, vói các chất rô, co, pích và nhép. Các quân bài được 
ghi số là 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; J; Q; K và A (đọc là át). Dùng kiến thức này để làm các 
bài tập từ số 74 đến số 77 dưới đây. 

Câu 74. Một người lấy ngẫu nhiên từ bộ bài tú lo kho 4 quân bài, thì số cách lấy khác nhau là 
bao niêu? 

A.13 B.4! = 24 c. Ạ 4 = 6497400 D. C 5 4 2 = 270725 

Câu 75. Một người lấy ngẫu nhiên từ bộ bài tú lo kho 4 quân bài, thì xác suất để người đó lấy 
được 4 con Q là bao nhiêu? 

1 13 24 

A. _ ' B. c. D.l 

270725 270725 270725 

Bốn quân bài trong bộ bài tú lo kho có cùng số và khác chất được gọi là một bộ, chẳng 
hạn 4 quân át, gồm át rô, át co, át pích và át nhép làm thành một bộ. 

Câu 76. Một người lấy ngẫu nhiên từ bộ bài tú lo kho 6 quân bài, thì số cách để người đó lấy 
được 4 con thuộc cùng một bộ là bao nhiêu? 

A.l B. 13 C.13.C 4 2 8 D.c 4 

Câu 77. Một người lấy ngẫu nhiên từ bộ bài tú lo kho 6 quân bài, thì xác suất để người đó lấy 
được 4 con thuộc cùng một bộ là bao nhiêu? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


52 









NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 


1 

133784560 


B , ‘3 c —gì— D. -igg- 

133784560 133784560 133784560 


Câu 78. Một đề thi có 15 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phuơng án lựa 
chọn, trong đó chỉ có một phuơng án đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngâu nhiên 
một phuơng án trả lời với mỗi câu của đề thi đó. Trong truòng hợp đó xác suất để học 
sinh đó trả lời đúng cả 15 câu là bao nhiêu? 




c.l 

15 


D. 


íị \ 15 

v4y 


Câu 79. Một đề thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phuong án lựa 
chọn, trong đó chỉ có một phuong án đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngâu nhiên 
một phuong án trả lời vói mỗi câu của đề thi đó. Trong truòng hợp đó xác suất để học 
sinh đó trả lời không đúng cả 20 câu là bao nhiêu? 





D. 


m 

u. 


20 


/n Ạ o A /'■'I • Ạ- , / ú A 4 4'Ạ 1 /V/, 1 • l'A /-^Ị . 1 1 \ 1 . Ạ/ 11 , /\? Ạ/ 1 yỵ/ /V/, 

Cáu 80. Gieo mọt con xúc xăc can đoi, đong Chat hai lan. Gọi A là biển co tong so cham xuat 
hiện trên mặt của xúc sắc sau hai lần gieo là một số lẻ". Khi đó xác suất của biến cố A là 
bao nhiêu? 


A. 


20 

36 


18 

^ 12 

_ 6 

c,— 

D. — 

36 

36 

36 


Câu 81. Một co quan tổ chức xổ số vui xuân, phát hành các vé đuợc đánh số từ 001, 002, ..., 
248, 249, 250. Quy uóc số tận cùng bên phải của mỗi vé số là số hàng đon vị, chẳng hạn 
vé số 137 thì có số 7 ỏ hàng đon vị. Nguòi ta quay 3 lần, mỗi lần lây một số và lây 3 số 
khác nhau. Môi số đó đuợc coi là số ở hàng đon vị. Nguòi có vé số mà số hàng đon vị 
trùng với số quây sẽ trúng giải. Nhu thế, xác suất để một nguòi nào đó trong co quan 
đó trúng giải là bao nhiêu? 


A. 


1 

3 


B. 


74 

250 


c. 


75 

250 


D. 


76 

250 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


53 

















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 82. Khí hiệu P n là số hoán vị của n phần tử của một tập hợp A có n phần tử cho trước 
(tức là P n =n\). Nếu P n = 2007 .P n _ x thì giá trị của n là bao nhiêu? 

A.n = 2 B.n = 2006 c.n = 2007 D. n = 2008 

Câu 83. Kí hiệu A k n là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử thuộc một tập hợp A có n 

A 4 6 

phần tử cho trước. Nếu —Ị— = thì giá trị của n là bao nhiêu? 

K-\ 5 

A. n = 1 B. n = 2 c. n = 3 D. n = 24 

Câu 84. Kí hiệu P n là số các hoán vị của n phần tử của một tập hợp A có n phần tử cho 
trước (tức là P n = n\). Nếu P n+Ỉ = 123.i^_j thì giá trị của n là bao nhiêu? 


A.n = 2 


B.H = 11 c. n = 12 D./I = 13 


Câu 85. Một hội đồng giáo viên gồm có 17 cô giáo và 13 thầy giáo. Nhà trường lập danh sách 
chấm thi gồm 5 giáo viên trong trường một cách ngẫu nhiên. Khi đó, xác suất để cả 5 
người được đưa vào danh sách chấm thi đều là thầy giáo là bao nhiêu? 


A. 


c 


13 


c 


30 


c,í 

B. 17 


c 


30 


c. 


+ ct 

'-'17 T '-'13 



D. 


c,, ,C,, 

'-'17 •'-'13 



Câu 86. Gọi c k n là số các tổ hợp chập k của n phần tử thuộc tập hợp A cho trước. Biết rằng 
cị =190 thì giá trị của X là bao nhiêu? 


A.v = 18 B.x = 19 c.x = 20 D.v = 21 


Câu 87. Gọi c k n là số các tổ hợp chập k của n phần tử thuộc tập hợp A cho trước. Biết rằng 
'c; =190 

< ' _ thì eiá trị của X và y là bao nhiêu? 

Cĩ = c y r +2 

X X 


A. x = 18;y = 8 B.x = 20;y = 9 c. x = 22;y = 10 D. x = 24;y = ll 

HOÁN VỊ - TỐ HỢP - XÁC SUẤT 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


54 












NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 1: Cho tập A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn 
chữ số khác nhau và chia hết cho 5: 

A. 720 B.24 c. 60 D. 216 

Câu 2: Cho A = Ịo, 1,2,3,4,5}. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau là số lẻ. 

A. 100 B.48 c. 120 D. 60 

Câu 3: Có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh sao cho số học 
sinh nữ là số lẻ. 

A. 120 B.60 C.252 D.3600 


Câu 4: Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh A,B,C,D,E sao cho A,B ngồi cạnh nhau. 

A. 12 B.120 C.24 D. 48 

Câu 3: Cho tập A = 1; 2; 3; 5; 7; 9 .Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn 
chữ số đôi một khác nhau? 

A. 120 B. 360 c. 720 D. 24 


Câu 5: Với các chữ số 2,3,4,5,6, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác 
nhau trong đó hai chữ số 2,3 không đứng cạnh nhau? 

A. 72 B. 96 c. 120 D. 48 


Câu 6: Từ A đến B có 3 cách, B đến c có 5 cách, c đến D có 2 cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi 
từ A đến D rồi quay lại A? 

A. 60 B.90 c. 30 D. 900 

Câu 7: Trong một mặt phẳng có 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi tổng 
số đọan thẳng và tam giác có thể lập được từ các điểm trên là: 

A. 80 B.20 c. 10 D.40 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


55 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 8: Có 9 đường thẳng song song cắt 10 đường thẳng song song. Hỏi có bao nhiêu hình 
bình hành được tạo ra từ các đường trên. 

A. 19 B. 90 c. 1620 D. 6480 

Câu 9: Có 7 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi. Xác suất của biến cố A 
sao cho chọn đúng 3 viên bi xanh là. 

1 _ J_ _5_ 11 

A. 12 B. 12 c. 12 D. 12 

Câu 10: Cho tập A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ 
số khác nhau. Tính xác suất biến cố sao cho tổng 3 chữ số bằng 9. 

9_ 1_ _3_ J_ 

A. 20 B. 20 c. 20 D. 20 

Câu 11: Có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngâu nhiên 5 học sinh trực nhật. Tính xác 
suất sao cho có cả nam và nữ. 

_5_ 10 41 J_ 

A. 21 B. 21 c. 42 D. 42 

Câu 12: Gieo 1 con súc sắc 2 lần. Xác suất của biến cố A sao cho tổng số chấm trong 2 lần 
bằng 8 là. 

_5_ Ị_ 1 13 

A. 36 B. 6 c. 3 D. 36 


Câu 13 : Gieo con súc sắc 2 lần. Tính xác suất các biến cố sao cho Tổng số chấm 2 lần gieo là 
số nguyên tố. 


A. 


1 

9 




D. 


_ 5 _ 

36 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


56 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 14: Một hộp có 7 viên bi trắng, 6 viên bi xanh , 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. 
Tính xác suất lấy đuợc cả 3 viên bi không có bi đỏ. 

1 1 1 143 

A. -2— B. — - c. -- D.4—- 

560 16 28 280 

Câu 15: Truờng THPT Ba Chúc có 9 lớp 11. Chia làm 2 bảng thi đấu bóng đá (1 bảng 5,1 
bảng 4). Tính xác suất để 11A5,11A6 chung 1 bảng. 

7 5 1 2 

A - 9 B - 9 c 9 D - 9 

Câu 16: Có 4 nam, 5 nữ xếp thành một hàng dọc. Tính xác suất để nam, nữ xen kẻ nhau. 

1 _ 1 „1 13 

A ' Ĩ26 B ' 63 c 36 D ' 36 

Câu 17: Có 4 nam, 5 nữ thành một hàng dọc. Tính xác suất để 4 nam ở cạnh nhau. 

5 1 5 „1 

A ' 126 B ' 63 c 36 D ' 21 

Câu 18: Một đội văn nghệ gồm 10 nguời (6 nam - 4 nữ ). Chọn ngẫu nhiên 5 nguời hát tốp 
ca. Tính xác suất sao cho có cả nam và nữ đồng thòi số nam là số nguyên tố. 

5 10 2 _5_ 

A. 7 B. 21 c 7 D. 21 

TỔNG HỢP TIẾP THEO 

Câu 1. Từ tỉnh A đến tỉnh B có 4 đuòng đi, từ tỉnh B đến tỉnh c có 5 đuòng đi và muốn đi từ 
A đến c sau đó từ c trỏ về A sao cho không có con đuòng nào lúc đi trùng với con đuòng 
lúc về? 


A. 40; B. 80; c. 120; D. 240. 

Câu 2. Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. mỗi ông bắt tay một lần vói mọi nguời 
trừ vợ mình, các bà không ai bắt tay vói nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


57 












NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 312 ; B. 234; c. 185; D. 78. 

Câu 3. Có bao nhiêu số tự nhiên ( không bắt đầu bởi 0) gồm 5 chữ số, trong đó 3 chữ số cuối 
khác nhau từng đôi một? 

A. 64800 ; B. 27216; c. 30242; D. 45360. 

Câu 4. Xét so đồ mạng điện ( hình 4) có 8 công tắc, mỗi công tắc có hai trạng thái 

Đóng - mỏ. Hỏi có bao nhiêu cách đóng - mở 8 công tắc trên để mạng điện thông mạch từ A 
- B ? 



A 







Hình 4. 

A. 8 ; B. 31; c. 32; D. 256. 

Câu 5. Giải bóng đá AI toàn quốc có 12 đội tham dự, thi đấu vòng tròn hai luợt, luợt đi và 
luợt về. Hỏi từ trận khai mạc đến khi kết thúc giải có tất cả bao nhiêu trận đấu? 

A. 66 ; B. 111; c. 132; D. 156. 

Câu 6. Trong một giải bóng đá, ỏ vòng tứ kết còn lại 8 đội bóng. Ban tô chức muốn chia 8 đội 
bóng này thành 4 cặp thi đấu đối kháng để loại trực tiếp. Hỏi có bao nhiêu cách chia nhu 
vậy? 

A. 105; B.210; c. 840; D. Một kết quả 

khác 

Câu 7. Có 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Trên mỗi tấm thẻ chỉ ghi 1 số. Có bao nhiêu 
cách chọn 3 trong 9 tấm thẻ này sao cho tổng các số ghi trên chúng là một số chẵn ? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


58 
























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 4 ; B. 44; c. 60; D. 64. 

Câu 8 . cho tập hợp A có n phân tử ( n số nguyên dương) và số nguyên dương k thỏa 
1 < k < n . Khẳng định nào trong các khẳng định dưới đây là đúng ? 

I) một chỉnh hợp chập k của n phân tử của A là một cách chọn k phân tử của A và sắp xếp 
chúng theo một thứ tự nhất định. 

II) p >A k . 

' n -— n 


A. I; 


B.II; 


c. I và II đều sai; D. I và II đều đúng. 

Câu 9. Cho tập hợp A có n phân tử (n nguyên dương) và số nguyên dương k thỏa 1 < k < n . 
Khẳng định nào trong các khẳng định dưới đây là đúng ? 

I) Một tổ hợp chập k của n phân tử của A là một tập con gồm k phân tử của A. 

II) Một hoán vị của n phân tử của A là một chỉnh hợp chập n của n phân tử của A. 


II) ơ n = 


p 


P..P , 

k n-k 


A.I; B.II; c. III; D. 1,11, III. 

Câu 10. Có bao nhiêu cách sắp xếp 10 thanh niên trong đó có 6 nam và 4 nữ đứng thành một 
hàng ngang để sao cho 4 nữ đứng cạnh nhau? 

A.5040; B. 120960; c. 17280; D. 151200. 

Câu 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp chô ngồi cho 5 bạn nam và 5 bạn nữ ngồi xung quanh 
một bàn tròn sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ nhau? 

A.14000 ; B.2880; c. 5760; D.28000. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


59 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 12. Trong một cuộc thi chạy việt dã có 40 vận động viên tham gia. Nếu không kể truờng 
hợp có hai vận động viên về đích cùng một lúc có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối vói vị 
trí nhất, nhì, ba, tư và năm ? 

A.658008; B. 78960960; c.59280; D. 7896096. 

Câu 13. Một lóp học có 30 học sinh trong đó có 12 nam và 18 nữ. Từ những học sinh này, 
giáo viên chủ nhiệm lóp thành lập một tổ công tác gồm 5 người trong đó có ít nhất hai nam 
và hai nữ. Hỏi có bao nhiêu cách? 

A.262548 ; B. 107712; c. 87516; D.53856. 

Câu 14. Một thây giáo có 20 bài toán trong đó có 5 bài khó, 5 bài trung bình và 10 bài dễ. Có 
bao nhiêu cách để thây giáo xây dựng một đề kiểm tra gồm 5 câu trong đó nhất thiết phải có 
2 bài dễ, 1 bài trung bình và 1 bài khó( không kể đến thứ tự các câu trong đề)? 

A.18000; B.5250; c.900000; D. 7500. 

Câu 15. Từ một chi đoàn của một lóp học gôm 20 đoàn viên. Trong đó có 12 nam và 8 nữ, 
giáo viên chủ nhiệm lớp muốn thành lập một tô công tác xã hội gồm 1 tô trưởng là nam, 1 tô 
phó và 1 thủ quỹ là nữ và 5 tổ viên. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập tổ? 

A. A 2 8 0 ; B. 2079168; c. 4158336; D. 42325920. 


Câu 16. Từ tập hợp các chữ số {1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7; 8 ; 9 Ị có thể lập được bao nhiêu số tự 
nhiên gồm năm chữ số, đôi một khác nhau, trong đó phải có mặt hai chữ sô 1 và 2? 

A. 4200 ; B. 4374; c. 1680; D. 25200. 

Câu 17. Cho một bác giác đều ( H). Có bai nhiêu tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của ( H) và 
cạnh của nó không phải là cạnh của (H) ? 

A. 24 ; B. 16; c. 22; D. 28. 

Câu 18. Tổng các nghiệm của phưong trình cị -\-C 5 n +c 8 ( n là số nguyên dưong) là: 

A. 13 ; B. 14; c. 15; D. 16. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


60 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A n ~ 2 

Câu 19. Cho n là một số nguyên dương, nếu n là nghiệm của phương trình —r — = 171C" 3 

Pfi -3 


bằng: 


A.1520; 


B. 1540; 


c. 1140; 


D. 45. 


Câu 20. Nếu hai số nguyên dương X, y là nghiệm của hệ phương trình 


cr 2 -cr 2 

* y 


— 37 


A 2 +A y 2 =686 


thì giá trị của biểu thức xy + X + 2y là: 


A. 398 ; B. 76; c. 360; D. 416. 

Câu 21. Tổng các nghiệm của bất phương trình C" -2 —2 c\ < 18 là: 

A. 35 ; B. 41; c. 44; D. 45. 

Câu 22. Tổng các nghiệm của bất phương trình A 3 n —2 A 2 1 < 60 là: 


A. 15; 


B. 12; 


c. 21 ; 


D. 18. 


Câu 23. Khai triển biểu thức p = (2 + 10) 10 +(1 —2x z y thành đa thức thì hệ sô của X 10 là 


2\8 .1 ' 


A.-1792 ; 


B.-55; 


c. -1791; 


D. 1973. 


Câu 24. Số hạng không chứa X trong khai triển Newton của biểu thức 


„ 2 37 
X 2 — 


tlx 


là: 


A.448; 


B. - 448; 


c. 84; 


D. Một kết quả 


khác. 


Câu 25. Có 3 đồng tiền mệnh giá 5000 đồng được chế tạo cân đối. Xét phép thử T là gieo 3 
đồng tiền một lần và quan sát sự xuất hiện của số 5000 trên mỗi đồng tiền. Không gian mẫu 
của phép thử này là bao nhiêu? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


61 











NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 8 ; B. 9; c. 12; D. 16. 

Câu 26. Một hộp đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Mỗi tấm thẻ chỉ ghi một số. 

Phép thử T là lần lượt lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 4 tấm thẻ và xếp theo thứ tự lấy ra, từ trái 
sang phải sao cho các chữ số ghi trên các tấm thẻ tạo thành một số tự nhiên. Số kết quả có thể 
xảy ra của phép thử này là: 

A. 210 ; B. 840; c. 420; D. 5040. 

Câu 27. Giả sử A và B là hai biến cố cung liên quan đến một phép thử T. Khẳng định nào 
trong các khẳng định dưới đây là đúng ? 

I) A và B là hai biến có xung khắc <*=>• AB = 0. 

II) A và B là hai biến có xung khắc P(AB) = P(A).P(B). 

III) A và B là hai biến có xung khắc <t4> P(AuB) = P(A) +P(B). 

A. chỉ CÓI; B. Chỉ có II; C.IvàlI; D. 1,11, III. 

Câu 28. Giả sử A và B là hai biến cố cùng liên quan đến một phép thử T. Khẳng định nào 
trong các khẳng định dưới đây là đúng ? 


I) Hai biến cố A và B gọi là hai biến cố độc lập nếu biến có này xảy ra thì biến cố kia không 
xảy ra. 

II) Hai biến có A và B gọi là hai biến cố độc lập nếu việc xảy ra của biến cố này không ảnh 
hưởng đến việc xảy ra của biến cố kia. 

III) A và B là hai biến cố độc lập P{AB) — 0. 

A.I; B.II; c. III; D. I; II; III. 

Câu 29. Giả sử A và B là hai biến cố cùng liên quan đến một phép thử T. Khẳng định nào 
trong các khẳng định dưới đây là đúng ? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


62 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


I) Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì P( A u B) = P( A) + P(B). 

II) Nếu A và B là hai biến có xung khắc thì P( A u B) = P( A) + P(B). 

III) P)AB) = P(A).P(B). 


A.I; 


B.II; 


c. III; 


D. Cả ba đều sai. 


Câu 30. Giả sử A và B là hai biến cố cùng liên quan đến một phép thử T. Khẳng định nào 
trong các khẳng định duới đây là đúng ? 


I) Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì A u B — I Aị + |B . Trong đó A u Bị, I Aị ,|fí lần luợt là 


số phân tử của A LJ B, A, B. 

II) Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì P(AB.= 0. 

III) Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì A và B cũng là hai biến cố độc lập. 

A. I; B. II; c. III; D. I và II. 


Câu 31. Gieo một con xúc sắc đuợc chế tạo cân đối hai lần. Xác xuất để lần gieo thứ hai suất 
hiện mặt 6 chấm là: 





D. 


35 

36' 


Câu 32. Một hộp đựng 6 bi đỏ, 5 bi xanh và 4 bi vàng. Lấy ngâu nhiên từ hộp đó ra 4 viên bi. 
Xác suất để lấy đuợc ít nhất hai bi đỏ là: 


A. 


10 

273 ; 





Câu 33. Trong một thùng sữa có 20 hộp sữa trong đó có 80% hộp sữa có chất luợng tốt. Lần 
luợt lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ thùng đó 2 lần, mỗi lần một hộp sữa. Xác suất để lấy 
đuợc hai hộp sữa có luợng tốt là: 






GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


63 












NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Câu 34. Tung ba đồng tiền mệnh giá 5000 đồng được chế tạo cân đối. Xác suất để có đúng 
hai đồng tiền xuất hiện mặt có số 5000 là: 





Câu 35. Một hộp đựng 8 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Từ hộp trên lần lượt lấy ngâu nhiên 
không hoàn lại từng viên bi đến viên bi thứ ba thì dừng. Xác suất để lấy được hai bi đỏ và 
một bi xanh là: 


A. 


28. 

55' 


B. 


56 

165 


c. 


28 

165 


D. 


14 

55' 


Câu 36. Chiếc kim của bánh xe trong trò choi " Chiếc nón kì diệu" có thê dừng lại ở 1 trong 
10 vị trí vói khả năng như nhau. Xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần 
lượt dừng lại ỏ ba vị trí khác nhau là: 

A. 0.001; B. 0.72; c. 0.072; D. 0.9. 

Câu 37. Một cái hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Lấy ngẫu nhiên 4 tấm thẻ. 
Xác suất để lấy được 4 tấm thẻ mà tích 4 số thứ tự của chúng là một số chẵn là: \ 


A w B -77' C -77’ D.|ĩ 

22 66 66 22 

Câu 38. X là một biến ngâu nhiên ròi rạc có bảng phân phối xác suất như sau: 


X 

1 

2 

3 

4 

5 

p 

0,05 

0,4 

0,2 

0,3 

0,05 


Khi đó P(2 < X < 4) là: 

A. 0,2; B. 0,6; c. 0,9; D. 0,7. 

Câu 39. X là một biến ngâu nhiên ròi rạc có bảng phân phối xác suất như sau: 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


64 















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


X 

1 

2 

3 

4 

5 

p 

0,05 

0,4 

0,2 

0,3 

0,05 


Phương sai của X bằng: 

A.2,05; B. 1,09; c. 6,6; D. Một kết quả 

khác. 


Câu 40. X là biến ngâu nhiên rời rạc có bảng phân phối như sau: 


X 

1 

2 

3 

4 

p 

0,1 

0,3 

0,2 

0,4 


Độ lệch chuẩn của X (tính chính xác đến hàng phân trăm) 

A.9,50; B.2,57; c. 1,04; D. 1,70. 

Tông hợp tiếp theo 


Ví dụ 1. Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi trắng. Lây ngẫu nhiên 4 viên bi. 


Tính số phần tử của: 

1. Không gian mẫu 

A.10626 

2. Các biến cố: 

B.14241 

C.14284 

D.31311 

A: " 4 viên bi lấy ra có đúng hai viên bi màu trắng" 

A. n(A) = 4245 B. n( A) = 4295 

c. n(A) = 4095 

D. n(A) = 3095 

B: " 4 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ" 



A. n(B) = 7366 

B. n(B) = 7563 

c. n(B) = 7566 

D. n(B) = 7568 

C: " 4 viên bi lấy ra có đủ 3 màu" 




A. n(C) = 4859 

B. n(C) = 58552 

c. n(C) = 5859 

D. n(C) = 8859 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


65 




















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Ví dụ 2. Một xạ thủ bắn liên tục 4 phát đạn vào bia. Gọi A k là các biến cố " xạ thủ bắn trúng lần thứ k " 
với k = 1,2,3,4. Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố A v A 2 , A 3 , A 4 

A: "Lần thứ tu mói bắn trúng bia" 


A. A = A 1 n A 2 n A 3 n A 4 

B. A = A x n A 2 n A 3 n A 4 

c. A = A 1 nA 2 nA 3 nA 4 

D. A = A 1 nA 2 nA 3 nA 4 

B: "Bắn trúng bia ít nhất một lần" 


A. B = A 1 uA 2 uA 3 nA 4 

B. B = A 1 nA 2 uA 3 uA 4 

c. B = A 1 uA 2 nA 3 uA 4 

D. B = AjUA 2 uA 3 uA 4 

c: " Chỉ bắn trúng bia hai lần" 


A. c = Aj u Aj n A k nA m ,i,j,k,me{l,2,3,4} 

và đôi một khác nhau. 

B. c = Aị uAjưA k uA m ,i,j,k,meỊl,2,3,4Ị 

và đôi một khác nhau. 

c. c = Aị nAj uA k uA m ,i,j,k,me{l,2,3,4} 

và đôi một khác nhau. 

D. C = Aj n Aj n A k nA m ,i,j,k,m e { 1 , 2 , 3 , 4 } 

và đôi một khác nhau. 


Bài 1 Xét phép thử tung con súc sắc 6 mặt hai lần. Tính số phần tử của: 
1. Xác định không gian mẫu 


A.36 B.40 

2. Các biến cố: 

A:" số chấm xuất hiện ở cả hai lần tung giống nhau' 
A. n(A) = 12 B. n(A) = 8 


// rp A’ sj 1 A' A/. 1 • A 


A. n(B) = 14 


B. n(B) =13 


// £-! 1 A' 


AS -Ị s.r 


A. n(C) = 16 


1\A . AA r“ 1'^ 


1. Không gian mẫu 

A. n(£2)=8 


B. n(C) = 17 


B. n(f2) = 16 


sj 1 V\ 


2. Các biến cố: 

A: " Lần đầu tiên xuất hiện mặt ngửa" 

A. n(A) = 16 B. n(A) = 18 


C.38 

D.35 

c. n(A) = 16 

D. n(A) = 6 

3" 

c. n(B) = 15 

D. n(B) = 11 

hiện ở lần hai". 

c. n(C) = 18 

D. n(C) = 15 

X của 

c. n(Q) = 32 

D. n(Q) = 64 

c. n(A) = 20 

D. n(A) = 22 


B: " Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần" 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


66 















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. n(B) = 31 B. n(B) = 32 c. n(B) = 33 D. n(B) = 34 

C: " SỐ lần mặt sấp xuất hiện nhiều hon mặt ngửa" 

A. n(C) = 19 B. n(C) = 18 c. n(C) = 17 D. n(C) = 20 

Bài 3: Có 100 tấm thẻ đuợc đánh số từ 1 đến 100. Lây ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính số phần tử của: 

1. Không gian mẫu 

A. n(£T) = C 10 Q B. n(Q) = A 1 QQ c. n(Q) = C 10 Q D. n(Q) = A 10 Q 

2. Các biến cố: 

A: " SỐ ghi trên các tấm thẻ đuợc chọn là số chẵn" 

A. n(A) = A 5 Q B. n(A) = A 10 Q c. n(A) = C 5 Q D. n(A) = C 10 Q 


B: " Có ít nhất một số ghi trên thẻ đuợc chọn chia hết cho 3". 

A. n(B) = C^QQ + c 67 B. n(B) = C^QQ - Cgg C. n(B) = C^QQ + Cgg D. n(B) = C^QQ - c 67 


Ví dụ 1. Bộ bài tú - lơ khơ có 52 quân bài. Rút ngẫu nhiên ra 4 quân bài. Tìm xác suất của các biến cố: 
A: "Rút ra đuợc tứ quý K " 


A. P(A) = 


2707 


B. P(A) = 


B: "4 quân bài rút ra có ít nhất một con Át" 

15229 

A. P(B) = ===- B. P(B) = 

54145 

C: "4 quân bài lấy ra có ít nhất hai quân bích" 

539 


A. P(C) = 


20825 


B. P(C) = 


20725 

c. P(A) = 

70725 

D. P(A) = 

: 27025 

129 

c. P(B) = 

159 

D. P(B) = 

1229 

54145 

54145 

4145 

535 

c. P(C) = 

539 

D. P(C) = 

5359 

2085 

20825 

20825 


Ví dụ 2. Trong một chiếc hộp có 20 viên bi, trong đó có 8 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi 
màu vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tìm xác suất để: 

1. 3 viên bi lấy ra đều màu đỏ 


A. P(A) = 


14 

285 


B. P(A) = 


285 


c. P(A) = 


14 

25 


D. P(A) = 


285 


2. 3 viên bi lấy ra có không quá hai màu. 


A. P(B) = I 


B. P(B) = 


43 

57 


c. P(B) = 


57 


D. P(B) = 


57 


Ví dụ 3. Chọn ngẫu nhiên 3 số trong 80 số tự nhiên 1,2,3, ... ,80 

1. Tính xác suất của biến cố A : "trong 3 số đó có và chỉ có 2 số là bội số của 5' 


A. n(A) = 


96 

127 


B. n(A) = 


1027 


c. n(A) = 


96 

107 


D. n(A) = 


96 

1027 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 



























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


2. Tính xác suất của biến cố B : "trong 3 số đó có ít nhất một số chính phương 


A. n(B)= 


53 

254 


B. n(B) = 


56 

205 


c. n(B) = 


563 

2054 


D. n(B) = 


53 

204 


Bài 1 Gieo con súc sắc 100 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau 


SÔ chấm 

p a' -|V aL 1 • /V 

So lan xuat hiện 

1 

14 

2 

18 

3 

30 

4 

12 

5 

14 

6 

12 


Hãy tìm xác suất của các biến cố 
A: "mặt sáu chấm xuất hiện" 


Bài 3 Một bình đụng 16 viên bi ,7 viên bi trắng ,6 viên bi đen,3 viên bi đỏ. 
1. Lây ngẫu nhiên ba viên bi .Tính xác suất của các biến cố: 

A: "Lấy được 3 viên đỏ " 


A. P(A) = ị- 
50 


B. P(A) = 


60 


c. P(A) = T 

56 


A. P(A) = — 

25 

B: " mặt hai chấm xuất hiện" 

11 

B. P(A) = 

100 

13 

c. P(A) = 

100 

D. P(A) 

12 

A. P(B) = — 

50 

C: " một mặt lẻ xuất hiện" 

11 

B. P(B) = — 

50 

c. P(B) = — 

50 

D. P(B) 

9 29 2 

A. P(C) = — B. P(C) = — c. P(C) = — 

50 50 50 

Bài 2 Tung một đồng tiền hai lần. Tìm xác suất để hai lần tung đó 

1. Đều là mặt s 

D. P(C) 

A. P(A) = ị 

2. Một s một N 

B. P(A) = ị 

c. P(A) = | 

D. P(A) 

A. P(B) = ị 

B. P(B) = 1 

c. P(B) = 1 

D. P(B) 


17 

= ĨÕÕ 

_9_ 

50 


_3_ 

50 


1 

2 


D. P(A) = 


560 


B: " Lấy cả ba viên bi không có bi đỏ 
143 


A. P(B) = 


280 


B. P(B) = 


13 

280 


c. P(B) = 


14 

280 


D. P(B) = 


13 

20 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 



























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


C: " Lấy được 1 bi trắng ,1 bi đen ,1 bi đỏ" 
13 _ 7 


A. P(C) = 


40 


B. P(C) = 


40 


c. P(C) = 


11 

lõ 


D. P(C) = 


40 


2. Lây ngẫu nhiên 4 viên bi .Tình xác suất của các biên cố 
X: "Lấy đúng 1 viên bi trắng" 


A. P(X) = 


22 

65 


B. P(X) = 


21 

65 


c. P(X) = 


23 

65 


D. P(X) = 


65 


Y: " Lấy đúng 2 viên bi trắng' 
27 


A. P(Y) = 


65 


B. P(Y) = 


21 

65 


c. P(Y) = 


22 

65 


D. P(Y) = 


7_ 

65 


3. Lây ngẫu nhiên 10 viên bi .Tính xác suất của biến cố D: "lấy được 5 viên bi trắng, 3 bi đen, 2 bi đỏ' 


A. P(D) = 


B. P(D) = 


15 


286 286 
Bài 4. Tung một đồng tiền ba lần 
1. Mô tả không gian mẫu 

A. Q = {sss, SSN, SNS, SNN, NSN, NNS, NNN} 

B. fì = {SSS,SSN,SNN,NSN,NSS,NNS,NNN} 
c. Q = {sss, SSN, SNS, SNN, NSS, NNS, NNN} 

D. Í2 = {sss, SSN, SNS, SNN, NSN, NSS, NNS, NNN} 


c. P(D) = 


25 

286 


D. P(D) = 


45 

286 


2. Xác định các biến cố sau và tính xác suất các biến cố đó 
A: " Có ít nhất một lần xuất hiện mặt S" 


X. 7 - 

8 


B.| 

8 


c.| 

8 


D.| 

8 


B: " Mặt N xuất hiện ít nhất hai rân" 


pj- 

8 


B. 


c.| 

8 


D. 


C: " Lân thứ hai xuất hiện mặt S" 

7 3 5 4 

X.- B.ị c.ị D. Ị 

8 8 8 8 

Bài 5. Trong một chiếc hộp có 7 viên bi trắng, 8 viên bi đỏ và 10 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 6 viên bi 
1. Tính SỐ phần tử của không gian mẫu 

A. n(fă) = 177100 B. n(Q) = 177121 c. n(Q) = 1771001 D. n(Q) = 17700 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 











NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


2. Tính xác suất của các biến cố sau 
A: " 6 viên bi lấy ra cùng một màu 

7 


A. P(A) = 


5060 


B. P(A) = 


17 

5060 


c. P(A) = 


73 

5060 


D. P(A) = 


27 

5060 


B: " có ít nhất một viên bi màu vàng 

47 


A. P(B) = 


460 


B. P(B) = 


7 


460 


c. P(B) = 


44 

461 


D. P(B) = 


447 

460 


C: " 6 viên bi lấy ra có đủ ba màu 

22 


A. P(C) = 


253 


B. P(C) = 


20 

253 


c. P(C) = 


253 


D. P(C) = 


202 

253 


Bài 6 Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong cỗ bài tú lơ khơ .Tính xác suất để trong sấp bài chứa hai bộ đôi ( 
hai con cùng thuộc 1 bộ ,hai con thuộc bộ thứ 2,con thứ 5 thuộc bộ khác 


A. P(A) = 


198 


B. P(A) = 


19 


c. P(A) = 


198 


D. P(A) = 


198 


465 415 4165 416 

Bài 7 Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài .Tính xác suất để trong sấp bài có 5 quân lập thành bộ liên tiếp tức là bộ 
(A,2-3-4-5) (2-3-4-5-6) .. ..(10 -Ị-Q-K-A. .Quân A vừa là quân bé nhất vừa là quân lớn nhất. 


A. P(A) = 


128 


B. P(A) = 


18 


c. P(A) = 


18 


3287 32487 3287 

Bài 8 Một hộp đựng 9 thẻ đuợc đánh từ 1,2,3.. .9 .Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính xác suất để 
1. Các thẻ ghi SỐ 1,2,3 


D. P(A) = 


128 

32487 


A. P(a) = 


c 

d 


B. P(a) = 


q 

c 


c. P(A) = 


c; 

cí 


D. P(a) = 


d 


2. Có đúng 1 trong ba thẻ ghi 1,2,3 được rút 


A. P(b) = 


c ịct 

cỉ 


B. P(B) = 


clcỷ 

Co 5 


c. P(B) = 


cẵ 


D. P(B)= 


cj + c| 

Co 5 


3. Không có thẻ nào trong ba thẻ được rút 

A - p (c)=ậ B- p (c)=| 

e 9 '“9 

Bài 9 Chon ngẫu nhiên 3 số từ tập |l,2,....,10,ll| 

1. Tính xác suất để tổng ba số đuợc chọn là 12 

. . X 7 _, . X 5 


A. P(A) = 


c 


B. P(A) = 


11 


c 


11 


c. p(c) = 


s 

d 


c. P(A) = 


c 


11 


D. p(c) = 


q 

d 


D. P(A) = 


7 


c 


11 


2. Tính xác suất để tổng ba số đực chọn là số lẻ 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


70 










































NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. P(B) = 
c. P(B) = 


cl + 

Mi 

clcĩ + c?c2 


B. P(B) = 
D. P(B)= 


clcỉ + c2 


Ml 

cl +c2 

^"6 + ^"5 


(^3 ^ ^ /^3 

v -11 


"11 Ml 

Bài 10 Một người đi du lịch mang 5 hộp thịt, 4 hộp quả, 3 hộp sữa .Do trời mưa các hộp bị mất nhãn 
.Người đó chọn ngẫu nhiên 3 hộp .Tính xác suất để trong đó có 1 hộp thịt, một hộp sữa và một hộp quả. 

cl+clcỉ 


A. P(A) = 
c. P(a) = 


CịCị+Cị 

M2 

cị+cl+cị 


B. P(A) = 
D. P(a) = 


"4 3 


Õỉrs 

M2 

clc\cl 


f^3 ' ' r^3 

'~12 M 2 


Bài 11 Ngân hàng đề thi gồm 100 câu hỏi, mỗi đề thi có 5 câu. Một học sinh học thuộc 80 câu. Tính xác 
suất để học sinh đó rút ngẫu nhiên được một đề thi có 4 câu học thuộc. 


A. P(A) 3o; C 2 o B. P(a) = 


c 


80 


c. p(A) = 


c 


20 


D. P(a) = 


cicL 

^"80 ^"20 


s-<5 ' ' r^5 ^ ' ' /->5 

Moo Moo Moo Moo 

Bài 12 Một đoàn tàu có 7 toa ở một sân ga. Có 7 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi nguôi độc lập vói nhau 
và chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của các biến cố sau 

A: " Một toa 1 nguòi, một toa 2 nguôi, một toa có 4 nguòi lên và bốn toa không có nguôi nào cả" 


A. P(A) = 


450 

1807 


B. P(A) = 


40 


16807 


c. P(A) = 


450 

16807 


D. P(A) = 


450 

1607 


B: " Mỗi toa có đúng một nguôi lên". 

6 ! 


5! 


A.P(B) = ^ B. P(B) = ^- c. P(B) = § D-P(B)= „ 

7 7 7 7 7 7 7 7 

Bài 13 Một người bỏ ngẫu nhiên bốn lá thư vào 4 bì thư đã được ghi địa chỉ. Tính xác suất của các biến cố 

sau: 

A: " Có ít nhất một lá thư bỏ đúng phong bì của nó". 

A.P(A) = ! B.P(A) = ! c. P(A) = i Đ.F(A) = l 

o 000 

Bài 14 Gieo một con xúc sắc đồng chất cân đối ba lần liên tiếp. Tìm xác suất của các biến cố sau: 

A: " Tổng số chấm xuất hiện trong ba lần là 10" 


7! 


A. P(A) = ị 
8 


B. P(A) = 71 
8 


c. P(A) = - 
4 


D. P(A) = 4 
8 


B: "Có ít nhất một mặt chẵn xuất hiện". 


A. P(B) = 7 - 
8 


B. P(B) = ^ 
8 


c. P(B) = ^ 
8 


D. P(B) = =- 
8 


Ví dụ 1. Một con súc sắc không đồng chất sao cho mặt bốn chấm xuất hiện nhiều gấp 3 lần mặt khác, các 
mặt còn lại đồng khả năng. Tìm xác suất để xuất hiện một mặt chẵn 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 
























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. P(A) = I B. P(A) = I 

o o 

Ví dụ 2. Gieo một con xúc sắc 4 lần. Tìm xác suất của biến cố 
A: " Mặt 4 chấm xuất hiện ít nhất một lần" 


c. P(A) = ^ 
8 


D. P(A) = ị 
8 


A. P(A) = 1- 


v 6 y 


B. P(a) = 1- 


'Ọ 4 

v 6 y 


c. P(A) = 3- 


^ 4 

v 6 y 


D. P(A) = 2- 


^ 4 

v 6 y 


B: " Mặt 3 chấm xuất hiện đúng một lần 

5 


A. P(a) = 


324 


B. P(a) = 


32 


c. p(a) = 


24 


D. P(a) = 


34 


Ví dụ 3. Một hộp đụng 4 viên bi xanh,3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng.Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi: 
1. Tính xác suất để chọn đuợc 2 viên bi cùng màu 


A. P(X) = 


18 


B. P(X) = 4- 
8 


c. P(X) = 


7_ 

18 


D. P(X) = 


11 

18 


2. Tính xác suất để chọn đuợc 2 viên bi khác màu 


_ — 13 

A. P(X) = ^ 
18 


B. P(X) = ậ- 
18 


c. P(X) = Ậ 
18 


„ „ - 11 
D. P(X) = 

18 


Ví dụ 1. Xác suất sinh con trai trong mỗi lần sinh là 0,51 .Tìm các suất sao cho 3 lần sinh có ít nhất 1 con 
trai 

A. P(a)=«0,88 B. P(a)=*0,23 c. P(a)=«0,78 D. P(a)=«0,32 


Ví dụ 2. Hai cầu thủ sút phạt đền .Mỗi nuời đá 1 lần vói xác suất làm bàm tuong ứng là 0,8 và 0,7.Tính xác 
suất để có ít nhất 1 cầu thủ làm bàn 

A. p(x) = 0,42 B. p(x) = 0,94 c. p(x) = 0,234 D. p(x) = 0,9 


Ví dụ 3. Một đề trắc nghiệm gồm 20 câu, mỗi câu có 4 đáp án và chỉ có một đáp án đúng. Bạn An làm 
đúng 12 câu, còn 8 câu bạn An đánh hú họa vào đáp án mà An cho là đúng. Mỗi câu đúng đuợc 0,5 điểm. 
Hỏi Anh có khả năng đuợc bao nhiêu điểm? 

1 1 1 _ _ 1 

A. 6 + -~ B. 5 + —- c. 6 + A- D. 5 + A- 

4 7 4 2 4 2 4 7 


Ví dụ 4. Một hộp đựng 40 viên bi trong đó có 20 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng,4 viên bi trắng. 
Lấy ngẫu nhiên 2 bi, tính xác suất biến cố: 

A: "2 viên bi cùng màu". 


A. P(A) = 


4 

195 


B. P(A) = 


6 

195 


c. P(a) = 4 D. P(A) = ^ 

v ’ 15 v ’ 195 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


72 



















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Ví dụ 5. Một cặp vợ chồng mong muốn sinh bằng đựơc sinh con trai ( Sinh được con trai rồi thì không 
sinh nữa, chưa sinh được thì sẽ sinh nữa ). Xác suất sinh được con trai trong một lần sinh là 0,51. Tìm xác 
suất sao cho cặp vợ chồng đó mong muốn sinh được con trai ở lần sinh thứ 2. 

A. P(C) = 0,24 B. P(C) = 0,299 c. P(C) = 0,24239 D. P(C) = 0,2499 


Bài 1 Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ ,3 viên bi xanh,2 viên bi vàng,l viên bi trắng. Lây 
ngẫu nhiên 2 bi tính xác suất biến cố: A: "2 viên bi cùng màu" 

A.p(c).ỉ B.p(c) = ! c.p(c).| D.P(C) = i 

Bài 2 Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số được lập từ các chữ số từ 0 đến 9. Tính xác suất của biến 
cố X: "lấy được vé không có chữ số 2 hoặc chữ số 7" 

A. P(X) = 0,8533 B. P(X) = 0,85314 c. P(X) = 0,8545 D. P(X) = 0,853124 

Bài 3: Cho ba hộp giống nhau, mỗi hộp 7 bút chỉ khác nhau về màu sắc 
Hộp thứ nhất: Có 3 bút màu đỏ, 2 bút màu xanh, 2 bút màu đen 
Hộp thứ hai: Có 2 bút màu đỏ, 2 màu xanh, 3 màu đen 
Hộp thứ ba : Có 5 bút màu đỏ, 1 bút màu xanh, 1 bút màu đen 
Lấy ngẫu nhiên một hộp, rút hú họa từ hộp đó ra 2 bút 
Tính xác suất của biến cố A: "Lấy được hai bút màu xanh" 

A - p ( A )=ẩ B - p ( A )=ẳ Cp w-« 

Tính xác suất của xác suất B: "Lấy được hai bút không có màu đen" 

A. p(b) = 2- b. p(b) = Ậ c. p(b) = ^ d. p(b) = |1 

w 63 v 7 63 v ’ 63 v ’ 63 

Bài 4: Cả hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Xác suất ngưòi thứ nhất bắn trúng bia là 0,8; người thứ hai bắn 
trúng bia là 0,7. Hãy tính xác suất để: 

1. Cả hai người cùng bắn trúng; 

A. P(A) = 0,56 B. P(A) = 0,6 c. P(A) = 0,5 D. P(A) = 0,326 

2. Cả hai người cùng không bắn trúng; 

A. P(B) = 0,04 B. P(B) = 0,06 c. P(B) = 0,08 D. P(B) = 0,05 

3. Có ít nhất một người bắn trúng. 

A. P(C) = 0,95 B. P(C) = 0,97 c. P(C) = 0,94 D. P(C) = 0,96 

Bài 5 Một chiếc máy có hai động co I và II hoạt động độc lập với nhau.Xác suất để động co I và động co II 
chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,7 . Hãy tính xác suất để 
1. Cả hai động co đều chạy tốt; 

A. P(C) = 0,56 B. P(C) = 0,55 C. P(C) = 0,58 D. P(C) = 0,50 


D. P(a) = L 
V ’ 63 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


73 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


2. Cả hai động cơ đều không chạy tốt; 

A. P(D) = 0,23 B. P(D) = 0,56 


c. P(D) =0,06 


D. P(D) = 0,04 


3. Có ít nhất một động cơ chạy tốt. 

A. P(K) = 0,91 B. P(K) = 0,34 c. P(K) = 0,12 D. P(K) = 0,94 

Bài 6 Có hai xạ thủ I và xạ tám xạ thủ II .Xác suất bắn trúng của I là 0,9 ; xác suất của II là 0,8 lấy ngẫu 
nhiên một trong hai xạ thủ, bắn một viên đạn .Tính xác suất để viên đạn bắn ra trúng đích. 

A. P(A) = 0,4124 B. P(a) = 0,842 C. P(a) = 0,813 D. P(a) = 0,82 

Bài 7 Bốn khẩu pháo cao xạ A,B,C,D cùng bắn độc lập vào một mục tiêu .Biết xác suất bắn trúng của các 


khẩu pháo tuơng ứng là P(a) =4.P(b)-^,P(C) = ^,P(d) = ỹ .Tính xác suất để mục tiêu bị bắn trúng 


A. P(D) = 
c. P(D) = 


14 

105 

4 

105 


B. P(D) = 
D. P(D) = 


4 _ 

15 

104 

105 


Bài 8 Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ ,3 viên bi xanh, 2 viên bi vàng,l viên bi trắng .Lấy 
ngẫu nhiên 2 bi tính xác suất biến cố 


1. 

2 viên lấy ra màu đỏ 

c ? 

cị 

c 2 

D. n(A) = 


A. n(A) = ±ị- 

B. n(A) = 

c. n(A) = —Y 


Cio 

c,0 


c,0 

2. 

2 viên bi một đỏ ,1 vàng 
A. n(B)=A 

B. n(B) = ! 

c. n(B) = A 

D. n(B)=A 


55 


15 

45 

3. 

2 viên bi cùng màu 

A - p (c)=5 

»• p ( c H 

c- p (c) = f 

D - p ( c )=f 


Bài 9 Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 lần .Tính xác suất để một số lón hon hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 
5 lần trong 6 lần gieo 


A. 


23 

729 




D. 


13 

729 


Bài 10 Một người bắn liên tiếp vào một mục tiêu khi viên đạn trúng mục tiêu thì thôi (các phát súng độc 
lập nhau ). Biết rằng xác suất trúng mục tiêu của mỗi lần bắn như nhau và bằng 0,6 .Tính xác suất để bắn 
đến viên thứ 4 thì ngừng bắn 

A. P(H) = 0,03842 B. P(h) = 0,384 c. P(h) = 0,03384 D. P(h) = 0,0384 


Bài 11 Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số được lập từ các chữ số từ 0 đến 9. Tính xác suất của biến 
cố X: "lấy được vé không có chữ số 1 hoặc chữ số 2" . 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


74 















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. P(X) = 0,8534 B. P(X) = 0,84 


c. P(X) = 0,814 D. P(X) = 0,8533 


Bài 12 Một máy có 5 động cơ gồm 3 động cơ bên cánh trái và hai động cơ bên cánh phải. Mỗi động cơ bên 
cánh phải có xác suất bị hỏng là 0,09 , mỗi động cơ bên cánh trái có xác suất bị hỏng là 0,04 . Các động cơ 
hoạt động độc lập vơi nhau. Máy bay chỉ thực hiện đuợc chuyến bay an toàn nếu có ít nhất hai động cơ 
làm việc. Tìm xác suất để máy bay thực hiện đuợc chuyến bay an toàn. 

A. P(A) = 0,9999074656 B. P(A) = 0,981444 c. P(A) =0,99074656 D. P(A) = 0,91414148 

Bài 13 Ba cầu thủ sút phạt đến llm, mỗi nguời đá một lần với xác suất làm bàn tuơng ứng là X, y và 0,6 
(vơi X > y) . Biết xác suất để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là 0,976 và xác suất để cả ba cầu thủ 
đều ghi ban là 0,336 . Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn. 

A. P(C) = 0,452 B. P(C) = 0,435 c. P(C) = 0,4525 D. P(C) = 0,4245 


Bài 14 Một bài trắc nghiệm có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phuơng án lựa chọn trong đó có 1 đáp án 
đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng đuợc 5 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Một học sinh không 
học bài nên đánh hú họa một câu trả lời. Tìm xác suất để học sinh này nhận điểm duơi 1. 

A. P(A) = 0,7124 B. P(A) = 0,7759 c. P(A)= 0,7336 D. P(A) = 0,783 


Bài 9. Có một khối lập phuơng đuợc tạo thành từ 729 hình lập phuơng nhỏ giống hệt nhau. Ớ mỗi mặt, 
chính giữa khoét một dãy khối lập phuơng nhỏ xuyên từ tâm mặt này sang tâm mặt đối diện (có ba dãy, 
mỗi dãy chửi khối). Lấy sơn bôi lên toàn bộ bề mặt trong ngoài của hình lập phuơng lớn. Lấy ngẫu nhiên 
một khối lập phuơng nhỏ trong đó. Tính xác suất để 
1. Khối đó chỉ có một mặt bị bôi đen 


A. P(A) 


2 

729 


B. P(A) = -J- 
729 


c. P(A) 


302 

729 


D. P(A) 


32 

729 


2. Khối đó chỉ có hai mặt bị bôi đen 

118 


A. P(B) = 


729 


B. P(B) = 


158 

729 


c. P(B) = 


138 

729 


D. P(B) = 


238 

729 


3. Khối đó có ba mặt bị bôi đen. 

4 


A. P(C) = 


243 


B. P(C) = 


24 

2433 


c. P(C) = 


2433 


D. P(C) = 


1343 


4. Khối đó không có mặt nào bị bôi đen. 


A. 


P(D)= 


57 

729 


B. P(D)= 


247 

729 


c. P(D)= 


287 

729 


D. P(D)= 


257 

729 


Bài 10 . Cho 8 quả cân trọng lượng lkg, 2 kg, ..7kg, 8 kg. Chọn ngẫu nhiên 3 nhiên quả cân. Tính xác 
suất để tổng trọng lượng 3 quả cân được chọn không vượt quá 9 kg. 


A. P(A) = 7 - 
8 


B. P(A)=T 
8 


c. P(A) = ^ 
8 


D. P(A) = T 
8 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


75 






















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Bài 11. Có 3 chiếc xe ôtô màu đỏ, 2 ôtô màu vàng, 1 ôtô màu xanh cùng đỗ bên đuờng.Tìm xác suất để 
không có 2 chiếc xe cùng màu nào đỗ cạnh nhau. 

A.F(A) = 7 - B. P(A) = t c. P(A) = t D.P(A) = f 

o o bo 

Bài 12. Một máy có 5 động cơ gồm 3 động cơ bên cánh trái và hai động cơ bên cánh phải. Mỗi động cơ bên 
cánh phải có xác suất bị hỏng là 0,09, mỗi động cơ bên cánh trái có xác suất bị hỏng là 0,04 . Các động cơ 
hoạt động độc lập vói nhau. Máy bay chỉ thực hiện đuợc chuyến bay an toàn nếu mỗi cánh có ít nhất một 
động cơ làm việc. Tìm xác suất để máy bay thực hiện đuợc chuyến bay an toàn. 

A. P(A) = 0,99342 B. P(A) = 0,9924 c. P(A) = 0,9918 D. P(A) = 0,9934 

Tổ HỢP 

Ví dụ 1. Từ thành phố A đến thành phố B có 6 con đuờng, từ thành phố B đến thành phố c có 7 con 
đuờng. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố c, biết phải đi qua thành phố B. 

A.42 B.46 C.48 D.44 

Ví dụ 2. Từ các số 04,2,3,4,5 có thể lập đuợc bao nhiêu số tự mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 2 
đứng cạnh chữ số 3? 

A.192 B.202 C.211 D.180 

Ví dụ 3. Có 3 học sinh nữ và 2 hs nam .Ta muốn sắp xếp vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu 
cách sắp xếp để: 

1. 3 học sinh nữ ngồi kề nhau 

A.34 B.46 C.36 D.26 

2. 2. 2 học sinh nam ngồi kề nhau. 

A.48 B.42 C.58 D.28 

Ví dụ 4. Xếp 6 nguời A, B, c, D, E, F vào một ghế dài .Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho: 

1. A và F ngồi ở hai đầu ghế 

A.48 B.42 C.46 D.50 

2. A và F ngồi cạnh nhau 

A.242 B.240 C.244 D.248 

3. A và F không ngồi cạnh nhau 

A.480 B.460 C.246 D.260 

Ví dụ 5. Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau đuợc lập từ các số 04,2,4,5,6,8 . 
A.252 B.520 C.480 D.368 

Ví dụ 6. Cho tập A = 11,2,3,4,5,6,7,8} 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


76 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


1. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao các số này lẻ không chia hết 
cho 5. 

A.15120 B.23523 C.16862 D.23145 

2. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao chữ số đầu chẵn chữ số 
đứng cuối lẻ. 

A.11523 B.11520 C.11346 D.22311 

Ví dụ 7. Cho tập A = {04,2,3,4,5,6} 

1. Từ tập A ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số đôi một khác nhau 

A.720 B.261 C.235 D.679 

2. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số và chia hết cho 5. 

A.660 B.432 C.679 D.523 

Ví dụ 8. Cho tập hợp số: A = 10,1,2,3,4,5,6} .Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và 
chia hết cho 3. 

A.114 B.144 C.146 D.148 

Ví dụ 9. Từ các số của tập A = Ịo, 1,2,3,4,5,6} có thểlập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số đôi một 

khác nhau trong đó có hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau. 

A.360 B.362 C.345 D.368 

Ví dụ 10. Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên ,mỗi số có 6 chữ số đồng thoi thỏa 
điều kiện :sáu số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu nhỏ hon tổng của 3 số 
sau một đon vị. 

A.104 B.106 C.108 D.112 

Ví dụ ll.Từ các số 1,2,3 lập được bao nhiều số tự nhiên gôm 6 chữ số thỏa mãn đồng thời hai điều kiện 
sau 

1. Trong mỗi số, mỗi chữ số có mặt đúng một lần 

A.90 B.78 C.95 D.38 

2. Trong mỗi số, hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau. 

A.76 B.42 C.80 D.68 

Ví dụ 12 Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 9 mà mỗi số 2011 chữ số và trong đó có ít nhất 
hai chữ số 9 . 

9 2011 -2019.9 2010 +8 „ 9 2011 -2.9 2010 +8 

A. -—- B. -—- 

9 9 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


77 









NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


92011 _ 92010 + g 92011 _ ^9 92010 + g 

9 * 9 


Bài 1 

1. Bạn cần mua một áo sơ mi cỡ 30 hoặc 32. Ao cỡ 30 có 3 màu khác nhau, áo cỡ 32 có 4 màu khác nhau. 
Hỏi bạn có bao nhiêu cách lựa chọn ? 


A.7 


B.8 


C.9 


D.4 


2. Có 10 cuốn sách Toán khác nhau, 11 cuốn sách Văn khác nhau và 7 cuốn sách anh văn khác nhau. Một 
học sinh đuợc chọn một quyển sách trong các quyển sách trên. Hỏi có bao nhiêu cách lựa chọn. 

A.26 B.28 C.32 D.20 


3. Có bao nhiêu cách xếp 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 8 cuốn sách Hóa lên một kệ sách sao cho 
các cuốn sách cùng một môn học thì xếp cạnh nhau, biết các cuốn sách đôi một khác nhau . 

A. 7.5!.6!.8! B. 6.5!.6!.8! c. 6.4!.6!.8! D. 6.5!.6!.7! 

Bài 2 

1. Có bao nhiêu cách xếp 4 nguời A,B,C,D lên 3 toa tàu, biết mỗi toa có thể chứa 4 nguời. 

A.81 B.68 C.42 D.98 


2. Trong một giải thi đấu bóng đá có 20 đội tham gia với thể thức thi đấu vòng tròn. Cứ hai đội thì gặp 
nhau đúng một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu xảy ra . 

A.190 B.182 C.280 D.194 


3. Từ thành phố A có 10 con đuờng đi đến thành phố B, từ thành phố A có 9 con đuờng đi đến thành phố 
c, từ B đến D có 6 con đuờng, từ c đến D có 11 con đuờng và không có con đuờng nào nối B với c. Hỏi 
có bao nhiêu cách đi từ A đến D. 

A.156 B.159 C.162 D.176 


4. Hội đồng quản trị của công ty X gồm 10 nguôi. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra ba nguời vào ba vị trí chủ 
tịch, phó chủ tịch và thu kí, biết khả năng mỗi nguời là nhu nhau. 

A.728 B.723 C.720 D.722 

Bài 3 

1. Có 3 nam và 3 nữ cần xếp ngồi vào một hàng ghế. Hỏi có mấy cách xếp sao cho : 

A. Nam, nữ ngồi xen kẽ ? 

A.72 B.74 C.76 D.78 

B. Nam, nữ ngồi xen kẽ và có một nguời nam A, một nguời nữ B phải ngồi kề nhau ? 

A.40 B.42 C.46 D.70 


c. Nam, nữ ngồi xen kẽ và có một nguời nam c, một nguời nữ D không đuợc ngồi kề nhau ? 
A.32 B.30 C.35 D.70 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


78 









NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


2. Một bàn dài có 2 dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học 
sinh trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi trong mỗi 
trường hợp sau: 

A. Bất kì 2 học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau thì khác trường nhau. 

A.1036800 B.234780 C.146800 D.2223500 

B. Bất kì 2 học sinh nào ngồi đối diện nhau thì khác trường nhau. 

A. 33177610 B. 34277600 c. 33176500 

Bài 4 

1. Cho các chữ số 1, 2, 3,..., 9. Từ các số đó có thể lập được bao nhiêu số 

A. Có 4 chữ số đôi một khác nhau 

A.3024 B.2102 C.3211 

B. Số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2011. 

A.168 B.170 C.164 D.172 

2. Có 100000 vé được đánh số từ 00000 đến 99999. Hỏi số vé gồm 5 chữ số khác nhau. 

A.30240 B.32212 C.23460 D.32571 

3. Tính tổng các chữ số gồm 5 chữ số được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5? 

A.5599944 B.33778933 C.4859473 D.3847294 

Bài 5 Từ các số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là: 

1. Số chẵn 

A.360 B.343 C.523 D.347 

2. SỐ lẻ 

A.360 B.343 C.480 D.347 

3. Số chia hết cho 5 

A.360 B.120 C.480 D.347 

Bài 6 Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7,81 

1. Có bao nhiêu tập con của A chứa số 2 mà không chứa số 3 

A.64 B.83 C.13 D.41 

2. Tức các chữ SỐ thuộc tập A, lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 5 chữ số không bắt đầu bởi 123. 

_ A.3340 _ B.3219 _ C.4942 _ D.2220 _ 

Ví dụ 1 


D. 33177600 


D.3452 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


79 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 



A.256 


B.342 


C.231 


ll 1 c 2 c" 

2. Tính B = —- + biết cì + 2-2- + ... + n—T- = 45 

. 2.2 n 
A 2 a 3 


A 


n 


c 


n 


c 


n-1 


n 


D.129 



Ví dụ 2 Giải các phương trình sau 


1.. P x = 120 


A.5 


2. P x A 2 + 72 = 6( A 2 + 2P X ) 


B.6 


C.7 



x = 2 

X = 3 

x = 3 

A. 

B. 

c. 

D. 


X = 4 

X = 2 

x = 4 


Ví dụ 3. Tìm n biết: 

1. cl3 n_1 + 2C 2 , 3 n ' 2 + 3C 3 3 n “ 3 +.. + nC = 256 


"n 


'n 


'n 


"n 


D.8 


X = 1 
x = 2 


A.n = 4 

B.n = 5 

c.n = 6 

D . n = 7 

2 . c° +2C 1 +4C 2 + + 2 n c n = 

= 243 



A.n = 4 

B.n = 5 

c.n = 6 

D . n = 7 

3. C 2n+1 - 2.2C 2n+1 + 3.2 2 C 2n+1 

-... + (2n + l)2 n C 2 ^Ị =2005 



A.n = 1100 

B.n = 1102 

c. « = 1002 

D. « = 1200 

Bài 1 Tìm số nguyên dưong n 

1- AỈ-AÌ=8 

sao cho: 



A.4 

B.5 

C.6 

D.7 

2. A^ = 10A 3 




A.12 

B.13 

C.14 

D.15 


3. P n _i-A^ +4 < 15P n+2 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


80 





















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A.3,4,5 B.5,6,7 

Bài 2 Giải bất phương trình (ẩn n thuộc tập số tự nhiên) 

1 c n_ ì 4- G n „ > — A 2 
A * ^n+2 + ^-n+2 > 2 

A. n>2 B. n>3 


2.(n!) 3 c:.C5 n .C5„<720 

A. n = l,2,3 


3. 


c 2 10 


n 


A. 2<n<4 


4- +<4;i < 


14(n + l) 
A. 2<n<4 


B. n = 0,1,2 


B. 0<n<2 


B. 0<n<2 


c A n + 4 ,143 
•(n + 2)! 4P n 

A. 2<n<4 B. 0<n<2 

6 . 

aL, -cr 4 23 

n+1 n 

A. 2<n<4 B. 0<n<2 

Bài 3 Giải các phương trình sau: 

1. 3C 2 +1+ xP 2 =4A 2 

A.3 B.4 

„ 5 2 14 

2 . —-— = — 

/^X /'■''X px 

^5 '“ó ^7 

A.3 B.4 


c. 6 , 8,2 


c. n>5 


c. n = 0,2,3 


c. l<n<5 


c. l<n<5 


c. l<n<5 


c. l<n<5 


C.5 


C.5 


D.7,9,8 


D. n > 4 


D. n = 2,3,4 


D. 2<n<5 


D. 2 < n < 5 


D. 2 < n < 5 


D. 2<n<5 


D.6 


D.6 


3. P X A X + 72 = 6(A X + 2P X ) 



X = 3 

x = 3 

x = 2 

X = 1 

A. 

B. 

c. 

D. 



X = 4 

x = 2 

X = 4 

X = 4 


r 

A 

/V /V 



GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


81 

















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


4. C 2 C X ~ 2 +2C 2 C 3 +C 3 C X “ 3 =100 

A.3 


B.4 


C.5 


D.6 


5. C x + 6.C 2 + 6.C 3 = 9x 2 - 14x 

A.3 


B.4 


C.5 


D.7 


6-CÍ-i-^-i-|aỉ-2=0 

A.11 


B.4 


C.5 


D.6 


7. 24(a 3 +1 -C x - 4 ) = 23A 4 


A.3 


B.4 


C.5 


D.6 


Q f^3x-l _/—'X —2x+3 

ỡ * ^2x+4 “ ^2x+4 



x = 3 

x = 3 

x = 2 

A. 

B. 

c. 

D. 


X = 4 

x = 2 

x = 4 


X = 1 

x = 2 


9- c 2 + 2C 2 +1 + 3C 2 + 2 + 4C 2 + 3 = 130 

A.7 B.4 

Bài 4 Giải các phương trình sau: 


1. 


2A*+5C* =90 
5 Ay - 2Cy = 80 


A. X = l;y = 5 


B. x = 2;y = 1 


C.5 


c. x = 2;y = 5 


D.6 


D. X = l;y = 3 


2 . 


py +1 _ r y 

^x+1 - ^x+1 

Qpy + 1 _ Epy - 1 
°^x+l - °^x+l 


A. X = 6;y = 3 B. X = 2;y = 1 

Bài 5 Giải các bất phương trình sau: 


1. A 2 X -A 2 <-C 3 +10 
2 2 x X x 

A. 3<x<4 


B. 3 < X 


c. x = 2;y = 5 


c. x<4 


D. x = l;y = 3 


D. x>4,x<3 


2 . - x+ 5 - < 60A^+ 2 

(x-k)! x+3 


A. (x; k) = (0; 0), (1; 1), (3; 3) 


B. (x;k) = (0;0),(l;0) / (2;2) 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 














NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


_ c. (x; k) = (1; 0) / (1; 1), (2; 2), (3; 3) _ p. (x; k) = (0; 0), (1; 0), (1; 1), (2; 2), (3; 3) 

Ví dụ 1. Từ các chữ số 0,1,2,3,475,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 5 chữ số khác nhau trong 
đó có đúng hai chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau? 

A.360 B.280 C.310 D.290 

Ví dụ 2. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên 

1. Gồm 4 chữ số 

A.1296 B.2019 C.2110 D.1297 

2. Gồm 3 chữ số đôi một khác nhau 

A.110 B.121 C.120 D.125 

3. Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn 

A.182 B.180 C.190 D. 192 

4. Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bằng chữ số 1 

A.300 B.320 C.310 D. 330 

5. Gồm 6 chữ số đôi một khác nhau và hai chữ số 1 và 2 không đứng cạnh nhau. 

A.410 B.480 C.500 D.512 

Ví dụ 3. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, biết rằng chữ số 2 có mặt hai lần, chữ số ba có mặt ba lần 
và các chữ số còn lại có mặt nhiều nhất một lần? 

A.26460 B.27901 C.27912 D.26802 

Ví dụ 4. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số sao cho trong mỗi số đó, chữ số hàng ngàn 
lon hon hàng trăm, chữ số hàng trăm lón hon hàng chục và chữ số hàng chục lon hon hàng đon vị. 

A.221 B.209 C.210 D. 215 

Ví dụ 5. Từ các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thểlập được bao nhiêu số tự nhiên có, mỗi số có 6 chữ số khác 
nhau và tổng các chữ số ở hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn bằng 8. 

A.1300 B.1400 C.1500 D.1600 

Ví dụ 1. Đội tuyển HSG của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 HS khối 12, 6 HS khối 11 và 5 HS 
khốiio. Hỏi có bao nhiêu cách cử 8 cách cử 8 HS đi dự đại hội sao cho mỗi khối có ít nhất 1 HS được chọn 
A.41811 B.42802 C.41822 D.32023 

Ví dụ 2 Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi ngưoi đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ 
bắt tay ba người. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay? 

A.69 B.80 C.82 D.70 

Ví dụ 3 Đội tuyển học sinh giỏi của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 em khối 12, 6 em khối 11 và 5 
em khối 10. Tính số cách chọn 6 em trong đội đi dự trại hè sao cho mỗi khối có ít nhất 1 em được chọn 
A.41811 B.42802 C.41822 D.32023 

Ví dụ 4 Trong một môn học, Thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó ,10 câu trung bình và 15 
câu dễ .Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra,mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau,sao cho 
trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ cả 3 câu ( khó, dễ, Trung bình) và số câu dễ không ít hon 2? 

A.41811 B.42802 C.56875 D.32023 

Ví dụ 5. Hai nhóm người cần mua nền nhà, nhóm thứ nhất có 2 người và họ muốn mua 2 nền kề nhau, 
nhóm thứ hai có 3 người và họ muốn mua 3 nền kề nhau. Họ tìm được một lô đất chia thành 7 nền đang 
rao bán (các hên như nhau và chưa có người muA.. Tính số cách chọn hên của mỗi người thỏa yêu cầu 
trên 

_ A.144 _ B.125 _ C.140 _ D.132 

GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


83 










NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Ví dụ 6. Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành 
một tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách 
lập tổ công tác 

A.111300 B.233355 C.125777 D.112342 

Ví dụ 7. Một nhóm có 5 nam và 3 nữ. Chọn ra 3 ngưoi sao cho trong đó có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu 
cách. 

A.46 B.69 C.48 D.40 

Ví dụ 8. Một lớp có 33 học sinh, trong đó có 7 nữ. Cân chia lớp thành 3 tổ, tổ 1 có 10 học sinh, tổ 2 có 11 
học sinh, tổ 3 có 12 học sinh sao cho trong mỗi tổ có ít nhất 2 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chia như 
vậy? 


A. căcc 
^ 7^26 

^7^26^5M8 


B. C|q 9 


u. ^ 7^26 ^ 7 ^ 26 ^ 5^18 ^ 7 ^ 26 ^ 5^18 


Ví dụ 9. Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó người ta chọn ra 10 câu để 
làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ cả 3 loại dễ, trung bình và khó. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm 
tra 

A.176451 B.176435 C.268963 D.168637 

Ví dụ 10. Một Thầy giáo có 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Văn và 7 cuốn sách anh văn và các cuốn sách 
đôi một khác nhau. Thầy giáo muốn tặng 6 cuốn sách cho 6 học sinh. Hỏi Thầy giáo có bao nhiêu cách 
tặng nếu: 

1. Thầy giáo chỉ muốn tặng hai thể loại 

A.2233440 B.2573422 C.2536374 D.2631570 

2. Thầy giáo muốn sau khi tặng xong mỗi thể loại còn lại ít nhất một cuốn. 

A.13363800 B.2585373 C.57435543 D.4556463 

Ví dụ 11. Trong một lóp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu 
cách chọn: 

1. Ba học sinh làm ban các sự lóp 

A.6545 B.6830 C.2475 D.6554 

2. Ba học sinh làm ba nhiệm vụ lóp trưởng, lóp phó và bí thư 

A.39270 B.47599 C.14684 D.38690 

3. Ba học sinh làm ban cán sự trong đó có ít nhất một học sinh nữ 

A.6090 B.6042 C.5494 D.7614 

4. Bốn học sinh làm tổ trưởng của 4 tổ sao cho trong 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 

A.1107600 B.246352 C.1267463 D.1164776 

Ví dụ 12. Có 3 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ ( các bông hoa xem như đôi 1 khác 
nhau) người ta muốn chọn ra một bó hoa gồm 7 bông. 

1. Có bao nhiêu cách chọn các bông hoa được chọn tuỳ ý. 

A.120 B.136 C.268 D.170 

2. Có bao nhiêu cách chọn sao cho có đúng 1 bông màu đỏ. 

A.4 B.7 C.9 D.8 

3. Có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 3 bông hồng vàng và ít nhất 3 bông hồng đỏ. 

A.13 B.36 C.23 D.36 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


84 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Ví dụ : Cho hai đường thẳng song song d 1 ,d 2 . Trên đường thẳng d 2 lấy 10 điểm phân biệt, trên d 2 lấy 
15 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 25 vừa nói trên. 

A r 2 c '1 R C' 2 c c' 2 c '1 _L C 1 ^ c 2 C' 2 C' 2 

M0M5 D - M0M5 M0M5 ■*“ M0M5 MoM 5 *MoM 5 

Bài 1 Từ các số của tập A = 11,2,3,4,5,6,7} lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 

1. Năm chữ SỐ đôi một khác nhau 

A.2520 B.2510 C.2398 

2. Sáu chữ SỐ khác nhau và chia hết cho 5. 

A.720 B.710 C.820 

3. Năm chữ số đôi một khác nhau, đồng thòi hai chữ số 2 và 3 luôn đứng cạnh nhau 

A.720 B.710 C.820 D.280 


D.2096 

D.280 


4. Bảy chữ SỐ, trong đó chữ số 2 xuất hiện đúng ba lần. 

A.31203 B.30240 C.31220 D.32220 


Bài 2 Từ các chữ số của tập hợp A = Ịo, 1,2,3,4,5,6| lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 
1. 5 chữ SỐ 


A.14406 B.13353 

2. 4 chữ SỐ đôi một khác nhau 

A.418 B.720 

3. 4 chữ SỐ đôi một khác nhau và là số lẻ 

A.300 B.324 

4. 5 chữ SỐ đôi một khác nhau và là số chẵn. 

A.1260 B.1234 


C.15223 D.14422 

C.723 D.731 

C.354 D.341 

C.1250 D.1235 


Bài 3 Một lóp học có 20 nam và 26 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự gồm 3 nguôi. Hỏi có 

bao nhiêu cách chọn nếu 

1. Trong ban cán sự có ít nhất một nam 

A.12580 B.12364 C.12462 D.12561 


2. Trong ban cán sự có cả nam và nữ. 

A.11440 B.11242 C.24141 D.53342 

Bài 4 

1. Một Thầy giáo có 10 cuốn sách Toán đôi một khác nhau, trong đó có 3 cuốn Đại số, 4 cuốn Giải tích và 3 
cuốn Hình học. Ông muốn lấy ra 5 cuốn và tặng cho 5 học sinh sao cho sau khi tặng mỗi loại sách còn lại ít 
nhất một cuốn. Hỏi có bao nhiêu cách tặng. 

A.23314 B.32512 C.24480 D.24412 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


85 







NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


2. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người /gồm 12 nam và 3 nữ .Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội 
thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và một nữ ? 

A.12141421 B.5234234 C.4989600 D.4144880 


3. Đội thanh niên xung kích có của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lóp A, 4 học sinh 
lớp B và 3 học sinh lớp c. Cân chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ sao cho 4 học sinh này thuộc không quá 2 
trong ba lớp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy? 

A.4123 B.3452 C.372 D.446 


4. Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội 
co đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội co 
đỏ. 

A.131444 B.141666 C.241561 D.111300 

Bài 5 Trong mặt phang cho 2010 điểm phân biệt sao cho ba điểm bất kì không thẳng hàng. Hỏi: 

1. Có bao nhiêu véc to khác véc to - không có điểm đầu và điểm cuối thuộc 2010 điểm đã cho. 

A.4039137 B.4038090 C.4167114 D.167541284 

2. Có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó thuộc vào 2010 điểm đã cho. 

A.141427544 B.1284761260 C.1351414120 D.453358292 

Bài 6 

1. Cho hai đường thẳng di và ck song song vói nhau. Trên di có 10 điểm phân biệt, trên d .2 có n điểm phân 
biệt (n > 2). Biết có 2800 tam giác có đỉnh là các điểm nói trên. Tìm n? 

A.20 B.21 C.30 D.32 


2. Cho đa giác đều A 1 A 2 ...A 2n nội tiếp trong đường tròn tâm o. Biết rằng số tam giác có đỉnh là 3 trong 
2n điểm A x , A 2 ,..., A 2n gấp 20 lần so với số hình chữ nhật có đỉnh là 4 trong 2n điểm A 1 , A 2 ,..., A 2n . Tìm 
n? 

A.3 B.6 C.8 D.12 

Bài 7 Có m nam và n nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra k người trong đó có ít nhất a nam và ít nhất b nữ 
(k< m,n;a + b <k;a,b >1) 

A. Số cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán là: cỊ^ +n - 2(S X + S 2 ). 

B. Số cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán là: 2C^ +n - (S x + S 2 ) . 

c. Số cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán là: 3C^ +n - 2(S X + S 2 ). 

D. Số cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán là: c^ +n - (S x + S 2 ). 

Bài 8. Trong mặt phẳng cho n điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng và trong tất cả các đường 
thẳng nối hai điểm bất kì, không có hai đường thẳng nào song song, trùng nhau hoặc vuông góc. Qua mỗi 
diểm vẽ các đường thẳng vuông góc với các đường thẳng được xác định bởi 2 trong n -1 điểm còn lại. Số 
giao điểm của các đường thẳng vuông góc giao nhau là bao nhiêu? 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


86 






NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. 2C 


n(n-l)(n-2) 


n(Ct!-l) + 5C 3 


n 


c. 3C 


n(n-l)(n-2) 


-2 


ntC^-D + SCỈ 


B. c 


n(n-l)(n-2) 


-2 


n(Ct!-l) + 5C 3 


n 


D. c 


n(n-l)(n-2) 


n(Ct!-l) + 5C 3 


n 


Bài 10. Một đội văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồng ca 
gồm 8 người biết rằng nhóm đó có ít nhất 3 nữ. 

A.3690 B.3120 C.3400 D.3143 


Bài 11. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân 
công đội thanh niên tình nguyện đó về 3 tỉnh miền núi sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ. 

A.2037131 B.3912363 C.207900 D.213930 

Bài 12. Có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 7 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 7 và 8 quả cầu 
vàng được đánh số từ 1 đến 8. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số. 

A.392 B.1023 C.3014 D.391 

Bài 13. Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, mỗi bông hồng khác nhau từng đôi 
một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu. 

A.560 B.310 C.3014 D.319 


Bài 14. Có 7 nhà toán học nam, 4 nhà toán học nữ và 5 nhà vật lý nam.Có bao nhiêu cách lập đoàn công tác 
gồm 3 người có cả nam và nữ đồng thoi có cả toán học và vật lý. 

A.210 B.314 C.420 D.213 


Bài 15. Có 15 học sinh lớp A, trong đó có Khánh và 10 học sinh lớp B, trong đó có Oanh. Hỏi có bao nhiêu 
cách lập một đội tình nguyện gồm 7 học sinh trong đó có 4 học sinh lóp A, 3 học sinh lóp B và trong đó chỉ 
có một trong hai em Hùng và Oanh. 

A cC' c '3 c '3 1 (-'1 |-^ /~»3 , 

^44 •'—9 ^44 •'—9 ^14 •'~9 "t" ''-'14 •'^'9 L/ * ' ^44 

Bài 16. 

1. Có bao nhiêu cách xếp n người ngồi vào một bàn tròn. 

A. n! B. (n-1)! c. 2(n-l)! D. (n-2)! 


2. Một hội nghị bàn tròn có các phái đoàn 3 người Anh, 5 người Pháp và 7 ngưòi Mỹ. Hỏi có bao nhiêu 
cách xếp chỗ ngồi cho các thành viên sao cho những ngưòi có cùng quốc tịch thì ngồi gần nhau. 

A.72757600 B.7293732 C.3174012 D.1418746 

Bài 17. Tìm tất cả các số nguyên dưong n sao cho C 2 n = (2n) k , trong đó k là một ưóc nguyên tố của 



A.n=l 


B.n=2 


c.n=3 


D.n=4 


Bài 18. Cho s là tập các số nguyên trong đoạn [l; 2002 ] và T là tập hạp các tập con khác rỗng của s. Vói 

z m(X) 

mỗi X G T, kí hiệu m(X) là trung bình cộng các phần tử của X. Tính m = XgT -. 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


87 





















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. m = 


3003 


B. m = 


2003 

21 


c. m = 


4003 


D. m = 


2003 


Ví dụ 1. Cho n eN* và (1 + x) n = a 0 + a 1 x +... + a n x n . Biết rằng tồn tại số nguyên k (l<k<n-l )sao cho 

%I = % = %I.TÍnhn = ?. 

2 9 24 

A.10 B.ll C.20 D.22 

Ví dụ 2. Cho khai triển (1 + 2x) n = a 0 + a ,x +... + a n x n , trong đó n e N * . Tìm số lán nhất trong các số 

a 0 ,a 1 ,...,a n , biết các hệ số a 0 ,a 1 ,...,a n thỏa mãn hệ thức: a 0 +^-+ ... + — = 4096. 


A.126720 


B.213013 


C.130272 


D.130127 


Ví dụ 3. Cho một tập hợp A gồm n phần tử (n > 4). Biết số tập con gồm 4 phần tử của A gấp 20 lần số tập 
con gồm hai phần tử của A 

1. Tìm n 

A.20 B.37 C.18 D.21 

2. Tìm k e |l,2,3,...,n| sao cho số tập con gồm k phần tử của tập A là lớn nhất. 

A.12 B.9 C.21 D.19 


1 2 1 n 

Bài 1 Trong khai triển của + ^x) 10 thành đa thức 

3 3 

aQ + a x x + a 2 x 2 +... + a 9 x 9 + a 10 x 10 , hãy tìm hệ số a k lơn nhất (0 < k < 10). 


A. a 10 =3003^— 


B. ãc = 3003—— 

D 


c. a 4 = 3003—— 

^ -Ị15 


olO 

D. a Q = 3003—— 

y -15 


3 1Ơ 3 1Ơ 3 1Ơ 3 

Bài 2 Giả sử (1 + 2x) n = a 0 + a x x + a 2 x 2 +... + a n x n , biết rằng a 0 + ^ +... + a n = 729. Tìm n và số lớn nhất 
trong các số a 0 ,a 1/ ... / a n . 

A.n=6, max |a k Ị = a 4 = 240 B. n=6, max ja k Ị = a 6 = 240 

c.n=4, max |a k I = a 4 = 240 D. n=4, max |a k I = a 6 = 240 


10 


Ví dụ 1. 

Tìm hệ số của X 5 trong khai triển đa thức của: x(l - 2x) 5 + X 2 (l + 3x) 
A.3320 B.2130 C.3210 

Ví dụ 2.Tìm hệ số cuả X 8 trong khai triển đa thức f(x) = 1 + X 2 (l - x) 
A.213 B.230 C.238 


D.1313 


D.214 


2 

Ví dụ 4. Tìm hệ số không chứa X trong các khai triển sau (x 3 - — ) n , biết rằng CỊỊ -1 + c^ -2 = 78 với X > 0 

X 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 





















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A. -112640 B. 112640 c. -112643 D. 112643 

Ví dụ 5. Vói n là số nguyên dương, gọi a 3n _3 là hệ số của x 3n_3 trong khai triển thành đa thức của 
(x 2 +l) n (x +2) n . Tìm n để a 3n _3 =26n 

A.n=5 B.n=4 c.n=3 D.n=2 


Ví dụ 6. Tìm hệ số của số hạng chứa X 26 trong khai triển nhị thức Newton của 
cl .„+C? ,+... + C? = 2 20 -1. 

^2n+l + ^2n+l + + ^2n+l - z 1 • 

A.210 B.213 C.414 


í _ V 1 

1 ,7 

v “ĩ + x 
vx 


, biết 


D.213 


Bài 1 Tìm hệ số của X 7 trong khai triển biểu thức sau 
1. f(x) = (l-2x) 10 


A. -15360 

B. 15360 

c. -15363 

D. 15363 

2. h(x) = x(2 + 3x) 9 

A. 489889 

B. 489887 

c. -489888 

D. 489888 

3. g(x)=(l + x) 7 +(l-x) 8 +(2 + x) 9 
A.29 

B.30 

C.31 

D.32 

4. f(x) = (3 + 2x) 10 

A.103680 

B.1301323 

C.131393 

D.1031831 

5. h(x) = x(l-2x) 9 

A. -4608 

B. 4608 

c. -4618 

D. 4618 

6. g(x) = 8(1 + X ) 8 + 9(1 + 2x) 9 +10(1 + 3x) 10 

A.22094 B.139131 

C.130282 

D.21031 


Bài 2 Tìm số hạng không chứa X trong các khai triển sau 
1. f(x)=(x-§) 12 (x*0) 

X 


A.59136 


B.213012 


C.12373 


D.139412 


2. g(x) = (^L + CỸ 7 

A.24310 


(x>0) 


B.213012 


C.12373 


D.139412 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 











NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


Bài 3: 


1. Tìm hệ số của số hạng chứa X 8 trong khai triển nhị thức Niutơn của 




\n 


Vx 


C"ỉ-C; i3 =7(n + 3). 
A.495 


B.313 


C.1303 


biết 


D.13129 


2. Xét khai triển f(x) = (2x + -) 20 

X 


a. Viết số hạng thứ k +1 trong khai triển 

\ r T~' _i^-ik r\ 20 k 20—k D T 1 _/^k 9 20—k 20—2k 

A - k+l -( “20- 2 - X k+l^^io- 2 - X 

C' r r> _/^k ọ20-4k 20—2k -r-\ -y 

A k+l“^20* z - x u • A k+1 


_ r k 920 -k 20-2k 

-^2Q.z .X 


b. Số hạng nào trong khai triển không chứa X 

A. c^ 0 .2 40 B. A™.2 10 c. c™.2 4 D. c^.2 10 

3. Xác định hệ số của X 4 trong khai triển sau: f (x) = (3x 2 + 2x +1) 10 . 

A.8089 B.8085 C.1303 D.11312 


4. Tìm hệ số của X 7 trong khai triển thành đa thức của (2 - 3x) 2n , biết n là số nguyên duong thỏa mãn : 

<4+1+<4„ +<4,!+...+<4:1 =1024. 

A. 2099529 B. -2099520 c. -2099529 D. 2099520 


5. Tìm hệ SỐ của X 9 trong khai triển f(x) = (1 + x) 9 + (1 + x) 10 +... + (1 + x) 14 

A.8089 B.8085 C.3003 D.11312 

Bài 4: 


“in 


-I X + X 

X 


1. Xác định số hạng không phụ thuộc vào X khi khai triển biểu thức 
duong thoả mãn 

c 8 + 2n = A 2 +1 .( C^, tuong ứng là số tổ hợp, số chỉnh hợp chập k của n phần tử). 


với n là số nguyên 


A.-98 


B. 98 


c. -96 


D. 96 


2. Xác định hệ số của X 8 trong các khai triển sau: 
a,f(x) = (3x 2 +1) 10 

A.17010 B.21303 C.20123 D.21313 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HÊ 0946798489 


90 










NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


b,f(x)= 


í 2 _ p 

— -5x 

X 


A.1312317 


B.76424 


C.427700 


D.700000 


c,f(x) = 


^3 , x^ 12 
X 2 


A. 


297 

512 


B.|? 

51 


c.| 

52 


12 


d,f(x) = (l + x + 2x ) 
A.37845 


2 \10 


B.14131 


C.324234 


D.131239 


e, f(x) = 8(1 + 8x) 8 - 9(1 + 9x) 9 +10(1 + lOx) 
A. 8.Cg.8 8 -Cọ.9 8 + 10.C 8 Q.10 8 
c. Cg.8 8 - 9 .C 9 . 9 8 +10.C^ 0 .10 8 


10 


Bài 5: 

1. Trong khai triển f(x) = 


x + 


1 


,40 


x 2 y 


B. Cg.8 8 -Cọ.9 8 +C 8 g.l0 8 
D. 8.Cg.8 8 -9.Cọ.9 8 +10.C 8 q.10 8 


,31 


, hãy tìm hệ số của x c 
A.9880 B.1313 C.14940 


D.1147 


2. Hãy tìm trong khai triển nhị thức 


( , 1 V 8 _ 

X 3 + —- số hạng độc lập đối với X 

'v X 3 ) 


A.9880 


B.1313 C.14940 


3. Tìm hệ SỐ của số hạng chứa X 4 trong khai triển 

13 


"x_y 12 

3 X 


55 

9 


B. 


c. 


621 

ĨĨ3 


J5 


4. Tính hệ số của x 25 y 10 trong khai triêh Ị x 3 + xy Ị 

A.300123 B.121148 C.3003 


D.48620 


D. 


1412 

3123 


D.1303 


5. Cho đa thức p(x) = (1 + x) + 2(1 + x) 2 +... + 20(1 + x) 20 có dạng khai triêh là 

p^x^ = &0 + ••- + 32 qX 

Hãy tính hệ số a 15 . 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


91 



















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


A.400995 B.130414 C.511313 D.412674 

6 . Khai triển Ịl + X + X 2 + X 3 j = a 0 + ăịX + a 2 x 2 +... + a 15 x 15 

A. Hãy tính hệ số a 10 . 

A. a 10 = C 5 . + C 5 + C 5 C 5 
c. a 10 = C 5 .C 5 + C 5 C 5 -C 5 C 5 

B. Tính tổng T = a 0 +a 1 + ... + a 15 và s = a 0 -a 1 + a 2 ——a 15 

A.131 B. 147614 c.o D.l 


B. a 10 = C 5 .C 5 + C 5 C 5 + C 5 C 5 
D. a 10 = C 5 .C 5 -C 5 C 5 + C 5 C 5 


7. Khai triển Ịl + 2x + 3x" 
A. Hãy tính hệ số a 4 

Ạ ~ ("•O r ) L - 

a 4 “Mo- Z 


10 


= a 0 + ăịX + a 2 x +... + a 20 x 


B. a 4 =2 4 c 4 0 


20 


a 4 - '- 10 M0 


F) ~ pỌ n4/~4 

ư. a 4 Mo 


B. Tính tổng s = a 4 +2a 2 +4a 3 + ... + 2 20 a 2 Q 

A. s = 17 10 B. s = 15 1 


c. s = 17 


20 


D. s = 7 


10 


8. Tìm SỐ hạng của khai triển Ị ^3 + ìỊĨ j là một số nguyên 

A .8 và 4536 B.l và 4184 c .414 và 12 


Ví dụ 1. Tìm số nguyên duơng n sao cho: + 2C 4 + 4C 2 + ... + 2 n C" = 243 


A.4 


B.ll 


C.12 


Ví dụ 2. Tính tổng sau: s = lc„ --Ị-C 4 + -Ị-Ó* - tc 4 +■■■ + 4 c" 

6 2 4 6 8 2(n +1) n 


A. 


2(n +1) 


B.l 


Ví dụ 3. Tính tổng sau: s = c 4 3 n_1 + 2C 2 3 n “ 2 + 3C^3 n_J +... + nC 

,n-l 


C.2 


i3 on-3 


A. n.4 


B.o 


c.l 


D. 1313 


D.5 


D. 


(n + 1) 


D. 4 


n-l 


Bài 2 Tính các tổng sau: 

1 . s 1 = c° +ịc 1 n +ịcị +... + —!-r c n 

1 n 2 n 3 n n+1 n 


A. 


2 n+1 +1 
n + 1 


B. 


2n+l -Ị^ 

n +1 


c. 


2n+l 
n +1 


+ 1 


D. 


2n+l 2 
n + l 


-1 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 
















NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẦT] 


2. S 2 =Cl+2CỈ+... + nC; 


A. 2n.2 n “ 1 


B. n.2 


n+1 


c. 2 n.2 n+1 


D. n.2 n_1 


3. s 3 = 2.1.cị + 3.2C; + 4.3C; +... + n(n - 1)C". 

A. n(n-l)2 n_2 B. n(n + 2)2 11-2 

3 2 -1^i 
2 ' n 


3 n+l _ 1 


Bài 3: Tính tổng s = c° + ---Ci + ... + ---C n 


A. s = 


^n +1 


n + l n 

B. s = 


4 n+1 + 2 n+1 


n + 1 


Bài 4: 


9^ — 1 

1. Tính tổng s = H-—— CÌ+...+ 


'n 


r^n+1 -1 

^ ~ pĩì 

n + 1 n 


A. s = 


^n +1 

n+ĩ 


B. s = 


gn i^Tl-ị-1. 

n+ĩ 


c. n(n-l)2 n “ 3 D. n(n-l)2 n+2 


-1 c. s = 


^n+1 


+ 1 D. s = 


c. s = 


^IT+1 2^3 

n + 1 


^n +1 

rT+ĩ 


-1 


D. s = 


3 n+l +2 n+l 

ĩ^+ĩ 


2. Tìm số nguyên dương n sao cho : 

dn +1 -2.2C 2 n+1 +3.2 2 cLi -... + (2 n + l)2 n C 2 ":Ị = 2005 


'2n+l 

A. n = 1001 


B. n = 1002 


c. n = 1114 


D. n = 102 


4. Tính tổng s = 2.1C 2 + 3.2C 3 + 4.3C^ +... + n(n - 1)C£ 
A. n(n + l)2 n ~ 2 B. n(n - l)2 n_2 


c. n(n-l)2 


n 


D. (n-l)2 


n-2 


Bài 5: Tính các tổng sau 


1. s x = 5 n c u n + + 3 .5 CỊỊ +... + 3 n c u n 


A. 28 


n 


B. 1 + 8 


n 


c. 8 


n-l 


D. 8 n 


ry c _ .r\2fi2 . , ọ 2010/'->2010 

z . D 2 - ^2011 + z ^2011 + ••• + z ^2011 


A. 


3 2011 +1 


B. 


3 211 -1 


c. 


3 2011 +12 


D. 


3 2011 -1 


3. S 3 = CÌ+2CỈ+... + nCĨ 


A. 4n.2 n ” 1 


B. n.2 n_1 


c. 3n.2 n ^ 


D. 2n.2 n_1 


4. s 4 = 2.1.C 2 + 3.2C 3 + 4.3C^ +... + n(n - 1)C" 


A. n(n +1)2 


n-2 


B. n(n -1)2 


n+2 


c. n(n-l)2 


n-2 


D. 2n(n -1)2 


n-2 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 























NGUYỄN BẢO VƯƠNG 


[680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tổ HỢP - XÁC SUẤT] 


5. S 5 =C° n + 3 —^C 1 n + ... + 


3 n+l_ 1 


A. 


4 n +i _ 2 n+1 


c„. 

n + 1 n 


B. 


4 n +i _ 2 n+1 


+1 


ẠĨ1+1 _ 9 n +l 

c. -—4—1 

n + l 


4 n+ l _ 7 n +l 

D. --=-12 

n + 1 


GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 


94 












